Mục Lục 


CÂU TRÚC CUÔN SÁCH 

LỜI MỞ ĐẦU 

TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG NGƯỜI SÓNG TÓI GIẢN? 
TẠI SAO ĐÔ ĐẠC LẠI CHẤT NHIÊU ĐÉN VẬY? 

55 QUY TẮC VỨT BỎ 

VỨT BỚT ĐỎ ĐẠC, 12 ĐIÊU THAY ĐỒI TRONG TÔI 


KHÔNG PHẢI TRỞ NÊN HẠNH PHÚC MÀ LÀ CẢM NHẬN 
HẠNH PHÚC 


LỜI KẾT ~ LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH 


CÂU TRÚC CUÔN SÁCH 


diànẽ chương một, tôi sẽ giới thiệu cho bạn lỗi sống tối giản là gì, đưa ra 
định nghĩa của tôi về nó. Sau đó tôi sẽ đưa ra lý do vì sao tôi lại theo lối sống 
nảy sau nhiều năm sống trong căn phòng của mình. 


Chương hai tôi muốn để cập đến tại sao sau ngần ấy năm, đồ đạc trong nhả 
lại chât nhiêu đên thê. Những đô đạc được tích tụ lại do thói quen hay nhu 
câu của con người này mang ý nghĩa gì? 


Chương ba là những bí quyết để cắt giảm đồ đạc trong nhà. Tôi sẽ đưa ra cho 
bạn những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể giảm bớt đồ đạc 
trong nhà. Thêm vảo đó tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn danh sách bố sung 15 
điều cho những người muốn tối giản hơn nữa cùng với toa thuốc cho “căn 
bệnh muốn vứt bỏ”. 


Chương bốn, những thay. đối trong tôi sau khi đọn hết đồ đạc trong nhà. Nó 
không đơn thuận chỉ là cắt giảm đồ đạc, mà là những mặt tích cực sau khi tôi 
giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu, và những “hạnh phúc” mà tôi cảm nhận 
sau khi thực hiện điều đó. Kèm theo đó, tôi còn phân tích và khảo sát thêm 
về các kết quả nghiên cứu tâm lý học. 


Chương năm, tiếp nối ý từ chương bốn, tôi giải thích tại sao những thay đổi 
trong tôi lại dân đên “hạnh phúc”. 


Đề hiểu sâu hơn về lối sống tối giản, bạn nên đọc hết từ chương một đến 
chương bôn. Tuy nhiên, bạn cũng có thê đọc riêng từng chương. Thậm chí 
chỉ cân đọc chương ba cũng có thê giúp bạn cắt giảm được đô đạc của mình. 


Trong cuốn sách này, “lối sống tôi giản” được hiểu là: 1) giới hạn tối thiêu 
cân thiệt cho bản thân và 2) vứt bỏ tât cả mọi thứ trừ những thứ quan trọng. 


Và những người sông theo lôi sông đó gọi là người sông tôi giản. 


` .y ^ 
LƠI MƠ ĐAU 
Đ: đạc ít, hạnh phúc nhiều. Chính vì vậy, chúng ta không còn cần đô đạc 
nữa. 


Cuôn sách này muôn gửi tới bạn sự tuyệt vời của cuộc sông với ít đô đạc 
trong nhà. 


Có thê bạn sẽ thây những điều tôi muốn nói đều đi ngược lại quan niệm hạnh 
phúc ngày nay như: có cảng nhiều ta càng hạnh phúc. Vì ta không biết tương 
lai sẽ thay đôi thế nào, nên hãy cô gắng tích trữ cảng nhiều thứ cảng tốt. 


Khi mua bất cứ món đồ nào, bạn đều có thể thanh toán bằng tiền, nên dần 
dân, trong cuộc sống chúng ta đang nhận định người khác bằng số tiền mả 
họ có. “Chỉ cần có tiên là có thể mua được mọi thứ... Vậy chúng ta có mua 
được tình cảm của con người như những món hàng hóa không? Nếu đến cả 
tình cảm mà cũng mua được thì có lẽ việc mua hạnh phúc cũng chắng khó 
gì. Vì vậy, hãy kiếm thật nhiều tiền thôi. Tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ đang 
kiếm tiền thôi. Mọi người hãy mua thật nhiều sách cho tôi nhé.” 


Đôi nét về bản thân tôi: nam, 35 tuổi, độc thân vả chưa từng kết hôn. Hiện 
tại tôi đang lảm biên tập cho một nhà xuất bản. Tôi đã sống 10 năm ở 
Nakameguro, quận Meguro, Tokyo. Tôi mới chuyên đến Fudomae, quận 
Shinakawa. Tiền nhà hiện tại là 67.000 yên (ít hơn nhà cũ 20.000 yên). Vì 
chuyền nhà nên tiền tiết kiệm của tôi không còn mấy. 


Một người không kết hôn, không tiền tiết kiệm như tôi chắc sẽ bị nhiều 
người cho là một kẻ thất bại. Nếu là tôi của trước đây, một kẻ có lòng tự ái 
cao, chắc sẽ xâu hồ đến mức không dám nói chuyện cùng ai. Còn bây giờ, 
với tôi sao cũng được. Bởi với tôi, cuộc sống như vậy là đủ hạnh phúc rÔi. 


10 năm trước, lý do tôi muốn làm ở nhà xuất bản không phải là tiền bạc hay 
vật chất. Lúc đó, tôi muốn làm một công việc có thê thể hiện được giá trị bản 
thân mình. Nhưng cùng với thời gian, tâm nguyện ban đâu đó ngày cảng 
phai mờ dân. Giới xuất bản là một ngành công nghiệp lâu đời, điều kiện tiên 
quyết để có thể tiếp tục tồn tại là bạn phải cho ra được những cuốn sách theo 
thị hiểu của người đọc. Nếu không, dù bạn có xuất bản những cuốn sách có 
giá trị đến đâu chăng nữa cũng không thê thành công được. Trải qua những 
tháng ngày như thế, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tâm nguyện, bầu nhiệt 


huyết ban đâu cũng nguội dân và tôi đã chôn vùi chúng. Có lẽ, mọi người sẽ 

thây thật buôn cười và cho răng: “Nào, có gì đầu... Quan trọng là kiêm tiên 
93 

mà”. 

Giờ đây, khi tôi vứt bớt đô đạc và sông cuộc sông đơn giản, dường như 

những tâm nguyện ban đâu ây lại được hâm nóng trở lại. 


Thực ra, trong xã hội này, đảng câm quyên lâu nhất không phải là Đảng dân 
chủ tự do, mà là khối liên minh cầm quyên của ba đảng phái phía sau nó: 

“tiền bạc — vật chất — kinh tế”. Khối liên minh này đã tôn tại trong thời gian 
quá dải, khiến chúng ta coi nó là một điều hiển nhiên mà không nghĩ tới đó 
mới là đảng nắm giữ chính quyên. Và vì nó đã trở thành điều hiển nhiên nên 
cũng chăng mấy ai nghi ngờ điều nảy cả. 


Liên minh cầm quyền này đã giữ chế quyên lực trong thời gian quá dải. Nếu 
nhìn thấy lãnh đạo Đảng vật chất, tôi sẽ nói: Xin lỗi, anh ngồi ở chỗ này ạ? 
Anh có thể nhường chỗ cho tôi một lần được không? Nếu không thê thì anh 
cứ ngôi đấy cũng được. 


Lối sống tối giản là lỗi sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối đa, chỉ 
giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. Lợi ích của lỗi sống này không đơn 
thuần chỉ là lợi ích bên ngoài như không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ 
dảng... mà nó còn mang lại lợi ích cho chính tâm hôn chúng ta. Tôi đã thay 
đổi suy nghĩ của mình về cách sống, về quan niệm “hạnh phúc” mà bắt cứ ai 
cũng luôn mong muốn. 


Tôi đã vứt đi rất nhiều đồ đạc, và mỗi ngày, tôi đều sống trong niềm vui tận 
hưởng cuộc sông. Tại sao sau khi vứt bớt đô đạc trong nhà, tôi lại cảm thây 
hạnh phúc hơn trước đây? 


Bất cứ ai cũng đều mong muốn được vui vẻ, hạnh phúc. Học tập, chơi thê 
thao, làm việc, nuôi dạy trẻ, theo đuôi sở thích... tất cả đều xuất phát từ 
nguyện vọng này. Thậm chí, cũng có những người sẵn sàng đuôi theo hạnh 
phúc của bản thân dù trong mắt người khác họ thật khổ sở, cô độc và bất 
hạnh. Theo đuổi hạnh phúc chính là nguồn sức mạnh lay chuyên con người. 


Bản thân tôi cũng từng nghĩ tích cảng nhiều đồ đạc là càng thể hiện được giá 
trị bản thân, là càng hạnh phúc. Tôi từng là kiểu người rất thích các đồ dùng 
và chắng thê vứt bỏ cái gì đi được. Không những thế, lúc đó tôi còn muốn 
săm thêm đồ đạc trong nhà. 


Thế nhưng, dù có sắm nhiều đồ đến đâu, tôi vẫn thấy bản thân thật khôn khổ 
khi so sánh với người khác. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa 
về một điều gì cả, mà chỉ toàn lãng phí thời gian. Cũng có lúc, tôi thấy hồi 
hận về công việc mỉnh từng muôn làm cho băng được. Để rồi sau đó, tôi 
chìm đắm trong men rượu và các cô gái. Tôi đã từng là người như thê đó. 
Tất cả chỉ xuất phát từ những thói quen mà ra. 


Cuộc sống trước đây của tôi như thế này. Phòng ốc bừa bãi, giày dép tứ tung. 
Thê nhưng tôi cũng thường dọn đẹp, bởi cuối tuần bạn gái tôi hay đến chơi. 
Tôi chỉ cân dọn một phần bên ngoài thôi là căn phòng trông lại ngắn nắp 
sáng sủa ngay. Tôi cũng là một người có gu thấm mỹ không tệ, nên sắp Xếp 
mây đồ trang trí khá ôn, nhờ vậy mà trông căn phòng cũng không đến nỗi 
nào. Tuy nhiên, tôi không hay dọn giá sách nên mây cuôn sách thường năm 
lung tung khắp phòng. Mây cuồn đấy tôi thường đọc vài trang, rồi để đây lần 
sau đọc tiếp, hoặc là mấy cuốn sách đi mượn nhưng quên chưa trả. 


Rồi lúc mở tủ quân áo ra mới đáng sợ. Bởi cả ngăn tủ nhét đầy những bộ 
quân áo mà tôi từng rất thích. Thỉnh thoảng, tôi cũng lôi ra mặc lại Xem Sao, 
nhưng không dám mặc đi ra ngoài. Mấy bộ quân áo đấy tôi chăng mấy khi 
mặc đến, lúc mua cũng đắt, nêu hôm nào đẹp trời, tôi mà lây ra giặt là cần 
thận thì sau này còn phối được với những bộ khác cũng nên. 


Trong nhà vương vãi đầy các món đồ do tôi thích nên sắm về. Nảo là sách 
nhập môn ghi ta, nảo là đèn trang trí. Rồi còn có cả sách dạy giao tiếp tiếng 
Anh, lúc mua về tôi định khi nảo rảnh thì học. Còn trong chiếc máy ảnh kiểu 
cô thì chăng có lẫy một cuộn film. 


Có lẽ tại tôi không giữ được một sở thích nào lầu cả, nên lúc ở nhà tôi chắng 
có gì đê làm. Sau khi xem xong chương trình Ametoku, tôi phân vân không 
biệt nên chơi điện tử trên điện thoại hay đên cửa hàng tiện lợi làm vài ly. 


Tôi đã từng là một kẻ thích so sánh bản thân với người khác. 


Cậu bạn thời đại học của tôi hiện đang sông trong khu chung cư cao cấp ở 
khu đô thị mới của Tokyo. Nhà cửa lộng lẫy, phòng bếp được trang bị đồ 
dùng dụng cụ Bắc Âu. Tôi vừa ngồi nói chuyện với cậu ta, vừa nhầm tính giá 
căn hộ này. Sau khi tốt nghiệp, bạn tôi vào làm trong một doanh nghiệp lớn, 
lương cao, ôn định. Đi làm được một thời gian, cậu ta quen với một cô gái 
xinh đẹp có chung sở thích phim ảnh, hai người kết hôn và có con. Đứa bé 
thật đáng yêu trong những bộ đồ ngộ nghĩnh. Thời đại học, chúng tôi vốn 


chăng khác nhau là mây, tại sao giờ đây, cậu ta lại hơn tôi nhiêu đên vậy. 


Rồi khi nhìn thấy một chiếc Ferrari trắng chạy qua ngã tư, tôi tự hỏi căn hộ 
tôi đang thuê có chứa được hai cái như thê không. Sau đó tôi sẽ vừa đạp 
chiêc xe đạp 5.000 yên mua lại từ bạn tôi, vừa nhìn theo chiệc xe lao đi trước 
mắt. 


Rôi ôm theo suy nghĩ thử vận may đôi đời, môi tuân tôi đêu mua vé sô toto 
Ba. 


Với thu nhập và tiền tiết kiệm của mình, tôi chăng thể suy tính gì cho tương 
lai, tôi cũng từng chia tay bạn gái chỉ vì điêu này. Càng ngày tôi càng cảm 
thây tự t1, mặc cảm bản thân và ganh tỊ với mọi người xung quanh. 


Đó chính là tôi của trước đây, một kẻ bạc nhược với một đồng đồ trong nhà. 
Nhưng, tôi đã giảm bớt đồ đi. Và điều đó thật tuyệt. 


Sau khi vứt đồ đi, tôi cảm giác mình như biến thảnh một người khác. Có lẽ 
bạn sẽ nghĩ tôi đang phóng đại mọi thứ lên. 


Có ai đó đã nói thể này: Chỉ là vứt đồ đi thôi mà. 


Với ai đó, có lẽ tôi chỉ vứt mấy thứ trong nhà đi thật. Hơn nữa tôi lại chăng 
làm nên sự nghiệp gì, cũng chăng có gì đáng tự hào với mọi người cả. 


Nhưng giờ tôi có thể tự tin nói với mọi người răng: Sống với ít đồ đạc, mỗi 
ngày tôi đêu trải qua trong hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì, tôi đang bắt đâu 
cảm nhận từng chút một. 


Với những ai còn đang tự ti, mặc cảm giống tôi trước đây, những người còn 
đang so sánh bản thân với người khác, những người chưa cảm nhận được 
hạnh phúc trong cuộc sống này, tôi khuyên bạn hãy một lần thử rời xa những 
món đồ của mình. Tất nhiên là trên thế giới này luôn có những thiên tải ngay 
từ đầu đã có thê sống tự do không vướng bận bởi đồ đạc, hay từ trong đống 
đồ hỗn độn nhận ra được điều quý báu của bản thân. Nhưng với tôi, những 
người “bình thường”, đều chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc “bình thường” mà 
thôi. Và có lẽ bất cứ ai cũng mong ước mình có thể hạnh phúc. Nhưng có 
một điều mà bạn nên biết là những món đồ bạn sắm vì muốn được hạnh phúc 
hơn thực ra chỉ cho bạn một chút xíu cảm giác đây mà thôi. Hầu hết con 
người chúng ta đều không hiểu gì về hạnh phúc. 


Giảm bớt số đồ đạc quá tải trong nhà chính là một lần giúp bạn suy nghĩ về 
hạnh phúc. Có lẽ bạn sẽ cho răng tôi đang nói khoác, nhưng đó thực sự là 
những gì tôi nghĩ. 


TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG 
NGƯỜI SÔNG TỎI GIẢN? 


“Chúng ta thường cạnh tranh để được công nhận là hạnh phúc hơn là trở 
thành người hạnh phúc. ` 


— La Rochefoucauld 

“Công việc của tôi không phải là con người tôi 

Số dư ngân hàng của tôi không phải là con người tôi 
Chiếc xe tôi đi cũng không phải con người tôi 

Chiếc ví của tôi cũng không phải con người tôi 
Những giá trị đấy 

Chăng có quan hệ gì với tôi cả. ” 

- Tyler Durden — Sàn đấu sinh tử 


“Hạnh phúc không phải là có trong tay những thứ mình từng ao ước, mà là 
cảm giác luôn mong ước những vật mình đang có. ` 


— Rabbi Hyman Schachtel 


Bât cứ ai khi sinh ra cũng là người sông tôi giản 


Lái sông tôi giản là cách sông cắt giảm vật dụng xuông còn mức tôi thiêu. 
Và cùng với cuộc sông ít đô đạc, ta có thê đê tâm nhiêu hơn tới hạnh phúc, 
đó chính là chủ đê của cuôn sách này. 


Chăng có ai từ khi sinh ra đã có tài sản, đồ đạc gì trong tay. Vậy nên bất cứ 
ai khi mới chào đời đều là những người sông tối giản. Cứ mỗi lần bạn sở hữu 
trong tay những đồ dùng hơn mức cân thiết là một lần bạn lấy mất tự do của 
chính mình. Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đỗ dùng mả 
chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một chút cảm giác 
hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng hơn mức cân thiết sẽ 
lây hết thời gian, năng lượng của bạn. Khi nhận ra được điều đó, tức là bạn 
đã bắt đâu trở thành một người sống tối giản. 


Những người sống tối giản luôn cảm thây vui vẻ, mới lạ mỗi ngày. Cái cảm 
giác này, tÔI nghĩ bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, dù bạn có phải là 
một người sông tối giản hay không, bởi bất cứ ai cũng từng trải qua. Ví dụ 
như một chuyến du lịch chắng hạn. 


Hầu như ai cũng gói ghém đồ đạc đến sát giờ xuất phát. Nhưng dù bạn có 
kiểm tra hết danh sách vật dụng mang đi cũng vẫn cảm thây thiếu thiếu cái gì 
đó. Nhưng đã đến giờ xuất phát, bạn phải khóa cửa và kéo vali đi thôi. Chính 
lúc này, bạn mới cảm thây thoải mái. Đúng vậy, nếu có một chiếc vali này, 
mình có thể sống được một thời gian khá dài đây. Có thể là mình đã quên 
một vài thứ ở nhà, nhưng không sao, những thứ cần thiết nhất đã ở đây TÔI. 


Sau thời gian di chuyên, bạn đến nhà nghỉ hay khách sạn, ngủ trên chiếc 
chiếu tatami và tận hưởng sự thoải mái. Phòng nghỉ rất sạch sẽ, gọn gảng vả 
ít đồ đạc. Trong phòng nghỉ này cũng chăng có những đồ vật dư thừa như ở 
nhà. Bởi vậy nên nhà nghỉ luôn là nơi dễ chịu trong các chuyến đi. Bạn đề lại 
đồ đạc trong phòng vả đi dạo gần đấy hoặc thảnh thơi tới bất cứ đâu. Bạn có 
thời gian tận hưởng phong cảnh, con người, cuộc sống và chăng có việc gì 
phải hoàn thành cả. 


Chính là cảm giác như vậy đó, có lẽ bât cứ ai cũng đã trải qua cảm giác mà 
lôi sông tôi giản mang lại. 


Và tất nhiên, có thê bạn cũng đã cảm nhận cảm giác ngược lại, đó là lúc kết 
thúc chuyến đi, bạn lên máy bay về nhả. Những món đồ bạn đã xếp rất gọn 
gảng trước khi đi giờ năm lung tung trong vali. Những món quà lưu niệm 
được nhét đầy trong túi giấy xách tay. Vé vào cửa khu du lịch, hóa đơn mua 
hàng... nhét hết vào túi quần. Đến lúc kiểm tra vé máy bay thì bạn mới tìm 
loạn cả lên, “Ơ, mình để đâu rồi nhỉ?” Lúc đấy, bạn sẽ nhận được những ảnh 
mắt khó chịu từ phía sau. 


Đây chính là cảm nhận khi bạn bị quá nhiều đồ đạc làm phiên, bởi khi có 
việc cân thiệt, bạn chăng thê rảnh tay đê làm gì được. 


Chúng ta luôn mất thời gian, công sức để sở hữu một món đồ nào đó, hoặc 
để bảo quản, quản lý những món đồ mình đã có. Và chúng ta bỏ ra nhiều đến 
mức, những món đồ vốn chỉ là vật dụng hảng ngày cuỗi cùng lại trở thành 
ông chủ của chúng ta. 


Tyler Durden trong bộ phim Sàn đấu sinh tử đã nói rằng: “Rốt cuộc, chúng 
ta lại trở thành nô lệ cho chính những món đô mà ta sở hữu.” 


Một ngày của tôi khi chưa theo lối sống tối giản 


Đây là một ngày của tôi khi còn chất đống đồ đạc trong nhà. Sau khi đi làm 
về là tôi cởi phăng đôi giày, vứt quân áo tứ tung rỗi đi tắm. Trong phòng tăm 
có một bồn rửa mặt bị vỡ, nhưng tôi không sửa mà cứ để như thế. Tăm xong, 
tôi sẽ vừa nhâm nhi một lon bia, vừa xem lại chương trình tivi hoặc mây bộ 
phim vừa thuê. Uống hết một chai bia, tôi sẽ mở tiếp một chai rượu, nhưng 
thế vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng tôi lại mò ra mây cửa hảng tiện lợi uống thêm. 


Tôi đã từng nghe một câu nói: “Rượu không mang lại hạnh phúc, mà nó chỉ 
làm tê liệt nỗi buôn trong một thời gian”. Và tôi đã làm như thê đê quên ởi 
những vât vả của bản thân. 


Sáng hôm sau, tôi bò ra khỏi chăn trong trạng thái uể Oải và phải mất 10 phút 
mới mở được mắt trong khi mặt trời đã lên cao. Vì mấy chai rượu tối hôm 
trước nên lúc nào tôi cũng tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, uễ oải, nặng đầu. 
Vệ sinh cá nhân xong, tôi rút lẫy một cái áo sơ mi Uniqlo vẫn còn nguyên 
trong máy giặt, mặc cái áo nhàu đây và đi làm. Tôi cứ để nguyên bát đũa của 
bữa tối hôm trước và đi thắng ra cửa. 


Ngày nào cũng chỉ đi một con đường đến công ty nên tôi cũng chẳng nhìn 
ngăm øì, thường đi thăng đến công ty luôn. Vừa vào chỗ ngôi là tôi mở máy 
tính, nhưng bao giờ nó cũng mất một ít thời gian nên tôi giải trí bằng hai 
trang web hay xem. Sau đó tôi kiểm tra và trả lời mail. Ngày nảo cũng có cả 
đống việc chờ giải quyết. cùng một lúc, nên tôi chỉ tập trung giải quyêt VIỆC 
nảo cần thiết nhất. Và kế cả khi công việc chưa kết thúc, nhưng nếu muộn 
rồi thì tôi vẫn cứ nghỉ làm và về nhà. 


Tôi đã từng biện bạch cho những thói quen đấy của mình. Buổi sáng không 
dậy được là do tối hôm trước làm việc muộn, béo lên là do thể chất. Tại tiền 
lương thấp nên tôi không chuyển được đến căn phòng lớn hơn, nếu được làm 
việc trong môi trường tốt hơn thì chắc chăn tôi sẽ phát huy được hết khả 
năng của mình. Phòng hẹp nên đỗ đạc cứ phải chất đồng như vậy, mà phòng 
đi thuê, không phải của mình nên cũng chắng cần dọn. Nếu được sống trong 
ngôi nhà to đẹp của mình thì chắc chắn tôi sẽ dọn dẹp ngăn nắp... 


Tôi đã sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống đây những lời biện bạch. 
Lúc nào tôi cũng bị bó buộc trong chính những suy nghĩ tiêu cực của bản 
thân. Thêm vào đó, tôi lại hay xấu hồ, sợ cái nhìn của mọi người nên chắng 
bao giờ làm được điều mình muốn. 


Một ngày theo lỗi sông tối giản của tôi 


Sau khi thực hiện lối sống tối giản, cuộc sông của tôi đã thay đối hoàn toản. 
Sau khi đi làm về, tôi ngâm minh trong bồn tắm, sau đó thay một bộ quần ảO 
dễ chịu ở nhà. Và vì đã dọn tivi đi rồi nên tôi sẽ đọc vài cuốn sách. Bia rượu 
thì tôi không uống một chai nào nữa. Vứt bớt đỗ đạc làm phòng tôi có nhiều 
khoảng trông và tôi có thể ngủ thoải mái hơn. Mỗi sáng tôi đều thức dậy 
cùng ánh bình minh và không phải mất đến 10 phút để mở mắt như trước. 
Bức tường trắng trong nhà giờ không treo vật gì cả, và khi ánh năng chiếu 
vào, cả căn phòng sáng rực lên. Vì dậy sớm nên tôi có thời gian ăn sáng và 
nhâm nhĩ một tách cà phê. Ăn xong là tôi dọn đẹp ngay bát đũa, Xoong nồi. 
Tập ngồi thiền vả tĩnh tâm giúp tôi xóa bỏ hết phiền não trong cuộc sống, và 
giờ tôi không còn phải bận tâm về những vật dụng dư thừa trong nhà nữa. 
Mỗi ngày tôi đều dọn dẹp căn phòng một lần. Và nếu thời tiết tốt, tôi sẽ giặt 
chăn đệm. Cuối cùng là thay một bộ quân áo phẳng phiu và đi làm. Trên 
đường đi làm, tôi cũng có thể tận hưởng khung cảnh hai bên đường thay đổi 
theo từng mùa, cuộc sống thật là tuyệt diệu. 


Thú thực tôi không thể nghĩ có một ngày mình lại sống một cuộc sống đúng 
nghĩa đên như vậy. Vứt bớt đô đạc quả thực là một điêu tuyệt vời. 


Những đồ vật mà tôi đã vứt 
Dưới đây là những đồ vật tôi đã vút: 


- Giá sách và toàn bộ sách vở. (Tổng cộng tôi mất một triệu yên cho chúng, 
nhưng lúc bán tôi chỉ bán được 20.000 yên thôi). 


- Dàn nhạc và đĩa CD. (Có những đĩa mà tôi không thích nghe, nhưng vẫn 
mua về, giả vờ là mình am hiệu nhiêu loại nhạc). 


- Tủ bát đĩa siêu lớn. Không hiểu sao tôi chỉ sống một mình mà trong đấy 
chât đông đủ thứ trên đời. 


- Những món đô cô, đô cũ mua ở hội đâu giá. 


- Những bộ quân áo đắt tiền hoặc những bộ mả tôi nghĩ là khi nào gây tôi sẽ 
mặc lại. 


- Các thiết bị chụp ảnh. (Chăng hiểu sao trong nhà tôi còn làm cả phòng tối 
nữa chứ). 


- Dụng cụ sửa chữa xe đạp. (Những đồ này hoàn toản bị xếp xó trong nhà). 
- Một chiếc ghita điện và một bộ âm l1 nằm phủi bụi trong nhà. 


- Một bộ bản ghế siêu lớn. (Dù tôi chắng gọi bạn bè đến bao giờ. Có lẽ lúc 
trước tôi muôn mời bạn bè đên ăn lâu). 


- Đệm ngủ cho hai người. (Lúc ngủ thì thoải mái thật đây, nhưng nó nặng 
lãm). 


- Một chiếc tivi 42 inch, hoản toàn không nên để ở căn phòng diện tích 6 
chiêu tatamI này. (Tôi thừa nhận là tôi thích xem phim). 


- Thiết bị chiếu phim trong nhà và PS3. (Tôi cũng rất thích đồ điện gia dụng 
nhé). 


- Toản bộ clip AV lưu trong ô cứng. (Tôi đã phải lây hết dũng khí mới xóa 
được nó đây). 


- Những bức ảnh chụp bằng máy ảnh film thì tôi đem đi scan. (Cái nào 
không xử lý được thì tôi dắn vào một góc). 


- Những bức thư kỉ niệm tôi cũng scan rồi lưu vào máy tính. (Có cả những 
bức thư từ hôi học mâu giáo). 


Giờ trong nhà chỉ còn lại những thứ không thể vứt đi được. Những đồ nào 
tôi đã vứt đi thì trước đó tôi sẽ chụp ảnh và lưu vảo máy tính. (Kế cả những 
cuốn sách tôi cũng chụp từng quyền một). Và trong máy tính của tôi hiện có 
khoảng ba nghìn bức ảnh. 


Giờ nghĩ lại, trước đây tôi toàn sở hữu những đồ dùng hiện đại cả. Từ chiếc 
tivi 42 inch đến thiết bị chiếu phim trong nhà. Rồi cả máy tính xách tay, 
iPhone hay giường ngủ tiện nghi. Ấy thế mà lúc nào tôi cũng chỉ chăm chăm 
vào những thứ mình chưa có. 


Nếu có chiếc sô pha hai người, tôi có thể xem những bộ phim lãng mạn cùng 
người yêu. (Và trong lúc xem, cô ấy sẽ dựa vào vai tôi). Nếu có một chiếc 
giá sách như trên tạp chí, thì tôi có thể xem sách một cách khoa học hơn. 
Nếu có một ban công rộng, tôi có thể mời bạn bè đến bữa tiệc tại nhà. Mặc 
dù có một căn phòng như trong tạp chí, nhưng tôi lại không có những thứ kể 
trên. Giá mà tôi có chúng, tôi sẽ được mọi người ngưỡng mộ hơn. Tôi đã 
từng nghĩ như vậy đấy. 


Tôi đã từng có rất nhiều đồ dùng tân tiến, nhưng tôi lại toàn để ý đến những 
thứ mình không có, vì thế tôi chắng cảm thấy vui vẻ chút nào. Lúc nào tôi 
cũng có suy nghĩ, nêu mình có nó, mình sẽ rất vui, nêu không có nó, cuộc 
sông thật tôi tệ. 


Lý do tôi trở thành người sống tôi giản 


Mỗi người đều có những lý do khác nhau khi trở thành người sống tối giản. 
Có người thấy cuộc sống đảo lộn vì đỗ đạc, có người lại thấy không hạnh 
phúc dù giảu có và sở hữu nhiều thứ trong tay. Có người giảm bớt đồ đạc sau 
nhiều lần chuyền nhà, cũng có khi họ muốn thoát khỏi sự u ám của cuộc 
sống. Hay cũng có những người vốn dĩ không thích nhiều đồ đạc, thậm chí 
cũng có người đã thay đôi lối sông sau khi trải qua động đất. 


Tôi từng là một người theo kiêu “phòng ôc bừa bãi”. Trước đây tôi chăng 
bao giờ vứt đi cái gì cả. Và vì tôi cũng rât thích các món đô nên cái nào tôi 
cũng thây thích, không tài nào mà vứt đi được. 


Tôi có thể cho bạn một ví dụ để dễ hình dung. Thỉnh thoảng ở công ty, tôi 
hay nhận được mẫu giây của ai đó nhắn cho tôi là có điện thoại. Có thê với 
bạn, mẫu giấy đây chắng là gì cả, nhưng với tôi, mẫu giấy đấy là sự quan 
tâm của các đồng nghiệp đã dành thời gian để nhắc nhở tôi, thể nên tôi 
không muốn vứt nó một tẹo nào. Tôi chính là kiểu người như vậy đấy. 


17 năm trước, tôi rời nhà ở tỉnh Kagawa lên Tokyo bắt đầu lập nghiệp. Lúc 
đó, trong phòng tôi chăng có thứ gì ngoài một vài đô dùng cực kỹ thiệt yêu. 
Thê nhưng, sau vài năm, trong phòng tôi dân chât đây đô đạc. 


Tôi là người thích chụp ảnh, bởi tôi muôn lưu lại mọi khoảnh khắc của tât cả 
các vật dụng trong nhà, đê làm kỉ niệm sau này. 


Những cuốn sách đã đọc đều là một phân trong tôi, nên tôi chưa bao giờ 
muốn vứt bỏ chúng. Tôi cũng muốn cho bạn bè xem những bộ phim, những 
đĩa nhạc yêu thích của mình. Nếu có thời gian, tôi có rất nhiều sở thích muốn 
theo đuôi. 


Thật lãng phí nếu vứt chúng đi. Cái này vẫn còn dùng được mà, có lẽ lúc nào 
đó tôi sẽ dùng nó. Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy. Tôi cũng không 
muốn thừa nhận răng mình đã không sử dụng rất nhiều thứ. Mang theo suy 
nghĩ đấy, tôi không những không vứt bớt đồ đạc mà ngược lại, còn tích trữ 
ngảy một nhiều hơn. 


Đó hoàn toàn là những suy nghĩ trải ngược với suy nghĩ hiện tại của tôi. Lúc 
đó, tôi là người theo lối sống tối đa. Tức là tích trữ mọi thứ, mua đồ cũng 
phải chọn cái nhiêu chức năng nhất, to nhất, nặng nhất... Và hệ quả là tôi bị 
chính những đồ dùng ấy lấy hết năng lượng, sức lực của bản thân. Tôi không 
thể sử dụng hết những món đô đây, mà chỉ có hành hạ bản thân mình thêm 
mà thôi. Dù có sắm được bao nhiêu đồ dùng thì sau khi có được ôi, tôi lại 
để mắt đến những món khác mà mình chưa có và cảm thấy ghen tị với người 
khác. Đến mức như vậy rồi mà tôi cũng không muốn vứt một thứ gì đi, 
ngược lại, tôi chỉ kiếm lý do cho mình và chăng thay đổi gì cả. Cứ lặp lại 
như vậy, dân dân tôi rơi vào một vòng tròn không lối thoát. 


Trong những ngày như thế, tôi đã quyết tâm phải vứt bớt đồ đạc. Khi đồ đạc 
tích trữ quá nhiều một chỗ, chắc chắn sẽ có thứ bị hư hại. Nếu trước đây, tôi 
luôn cảm thấy không hạnh phúc vì chăng bao giờ thỏa mãn được bản thân, 
thì bây giờ tôi thử vứt bớt đồ đạc đi xem có thay đổi được gì không. 


Không phải do di truyền, không phải do môi trường, cũng không phải do 
tính cách, càng không phải là những vêt thương trong quá khứ, mà chính vì 
có quá nhiêu đô đạc đã khiên bạn bị tôn thương. 


Mỗi người dân Nhật Bản đều từng là người sống tối giản 


Giống như con người khi sinh ra không có một thứ gì trong tay, bản thân 
người Nhật trước đây cũng là những người sông theo lỗi tôi giản. Đã từng có 
một người nước ngoài đến Nhật trước khi bắt đầu công việc làm ăn của 
mình, và anh ta đã rất ngạc nhiên trước người Nhật lúc bây giờ. Mỗi người 
chỉ có hai, ba bộ quân áo nhưng rất gọn gảng, sạch sẽ. Người Nhật trước đây 
cũng chắng giữ đến 10 bộ quân áo làm gì. Khi di chuyên thì luôn đi bộ, nhà 
ở thì đơn giản, thỏai mái, và cũng không phải là nơi ở cố định. Người Nhật 
luôn xây mới, làm lại nhà cửa. Phong cách đó, dáng vẻ đó chăng phải là lối 
sống tôi giản hay sao. Chính lối sống này cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa 
truyền thống của Nhật, nét văn hóa tối giản. 


Ví dụ như trong phòng trả. Bên trong phòng không có một đồ vật dư thừa 
nảo cả, cửa ra vào cũng chỉ có một ô cửa nhỏ hẹp. Nếu bạn thích kiểu ngôi 
dựa ghế như mấy người nổi tiếng thì đừng hòng bước được vào phòng trà. 
Ngoài ra, dù là võ sĩ có muốn vào phòng trả thì cũng phải để kiếm ở ngoài. 
Đã vào trong phòng trà thì không phân biệt người giàu hay kẻ nghèo, dân 
thường hay người nỗi tiếng, mà chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người với người, 
cùng nhau thưởng thức một chén trà mà thôi. 


Lỗi sống tối giản được du nhập ngược 


Mặc dù tôi đang nói đến văn hóa sông tối giản của Nhật, nhưng bạn cũng có 
thể liên tưởng một chút đến công ty Apple của Mỹ. Có lẽ không cần tôi giới 
thiệu bạn cũng biết một trong những nhà sáng lập Apple là Steve Jobs. Và 
trong số những người sông tối giản hiện nay hắn cũng có rất nhiều người 
thích các sản phẩm của ông. 


Các sản phâm của Steve Jobs luôn thâm đẫm tinh thân của lối sống tối giản. 
Bạn có thể thấy, trên chiếc iPhone chỉ có duy nhất một nút bấm. Hay trên 
chiếc Mac cũng không có đâu nối hoặc dây cáp thừa nào cả. Khi mua các sản 
phẩm của Apple cũng chăng có mây tờ hướng dẫn sử dụng. Đó là bởi Steve 
Jobs là một người sống tôi giản thực sự và là một tín đồ của thiền, một phần 
quan trọng trong phong trào tôi giản. 


Nghe nói ông rất ngưỡng mộ nhà sư Kobun Otogawa, một người theo trường 
phái thiên Soto. Đã có thời gian Steve Jobs tu hành thiền đạo ở chùa Eihei, 
Nhật Bản. Bản thân Steve Jobs khi theo lỗi sông tôi giản nảy đã chịu ảnh 
hưởng khá lớn từ văn hóa thiền của Nhật, và ông đã đưa sự ảnh hưởng đấy 
vào tất cả các sản phẩm của mình. Do đó các sản phẩm của Jobs không hề có 
chút dư thừa nào. 


Chúng ta đều biết rằng Jobs không bao giờ nói về những thứ ông không quan 
tâm. Nhưng bạn có biết, những thứ mà ông không đề tâm đều là những thứ 
bên ngoài sự tối giản hay không. Đặc biệt, ông rất ghét những gì cấu tạo 
phức tạp và thừa thãi. Nét văn hóa của tập đoàn hảng đầu thế giới này chính 
là nét văn hóa vốn có trước đây của Nhật Bản. Tỉ lệ số người sử dụng iPhone 
của Nhật Bản cũng cao hàng đầu thế giới. Có thể thấy, nhờ Steve Jobs, văn 
hóa tôi giản này lại được du nhập ngược lại Nhật Bản. 


Như thế nào là người sống tôi giản? 


Theo bạn, định nghĩa về một người sống tối giản là gì? Người sống tôi giản 
là người. như thế nảo? Giảm bớt đỗ đạc đến mức nào mới gọi là sống tối 
giản? Nếu phải đưa ra định nghĩa thì chắc hắn có người sẽ bắt đầu từ quan 
điểm nảy. Theo tôi, người sống tôi giản là: 


- Người thực sự hiệu rõ cái gì cân thiệt với mình. 


- Người biết giảm bớt đồ đạc vì những thứ thực sự quan trọng. 


Thực tế là không có tiêu chuẩn nảo cho người sống tối giản cả. Sẽ không có 
chuyện nếu bạn có trên đồ dùng, bạn không phải là người sống tối giản. Hay 
nếu bạn giảm được đồ đạc trong nhà xuống dưới 100 thứ, bạn đã là người 
sống tối giản rồi. Nếu bạn có tivi, đó không phải là cuộc sống tôi giản. Nếu 
bạn có thể nhét hết mọi vật dụng vào tủ quần áo, bạn thực sự là một người 
sống tôi giản... Tất cả những điều đó đều không phải là tiêu chuẩn để đánh 
giá xem một người có phải sống tôi giản hay không. 


Ngày nay, có rất nhiều người đang sông theo những cách rất khác nhau. Ví 
dụ như anh Murakami Satoshi. Anh ấy không có chỗ ở cô định mà di chuyển 
khắp nơi với ngôi nhà xốp tự chế của mình. Hay như anh Sakatsume Keigo 
còn không có ngôi nhà nào, chỉ mang theo bên mình một chiếc túi Tote. Nếu 
so với họ, những người có nhà cửa ôn định như chúng ta đây chắc hắn không 
được gọi là người sống tối giản rồi. 


Trong suy nghĩ của tôi, người sông tối giản là người thực sự hiểu rõ cái gì là 
cần thiết cho mình chứ không phải là những thứ mong muốn theo cách nhìn 
của mọi người xung quanh. Hiểu rõ những thứ mình cần, bỏ hết những thứ 
ngoài mức cần thiết, đó chính là người sống tối giản trong suy nghĩ của tôi. 


Tuy nhiên, với mỗi người khác nhau lại có những thứ quan trọng, cân thiết 
khác nhau. Bởi vậy việc cắt giảm đô đạc cũng khác nhau. 


Lỗi sống tôi giản không phải là “mục đích” 


Việc vứt bớt đồ đạc không phải là “mục đích” của lỗi sông tối giản, mà đó 
chỉ là một phương tiện giúp ta nhận rõ đâu mới là điều quan trọng thực sự 
trong cuộc sông của mỉnh. Đó chỉ là chương mở đâu cho một câu chuyện, 
còn phân còn lại của cuốn sách là những điều mà bản thân mình đã nhận ra 
được. 


Ngoài ra, cuốn sách nảy cũng muốn gửi tới bạn phong trào tôi giản không 
chỉ ở đồ dùng mả còn trong nhiều lĩnh vực khác. Trong xã hội ngày nay, mọi 
thứ ngày càng phức tạp quá mức, nên phong trào tối giản này ban đầu chỉ áp 
dụng cho đồ dùng trong nhà, nay đã lan rộng sang các vân đề khác. 


Đề có thê chú tâm vào những việc quan trọng, hãy loại bỏ những việc không 
quan trọng. 


Đây chính là vân đê trong mọi lĩnh vực đời sông xã hội hiện nay. 


Vứt bớt đồ đạc, sống đơn giản, công việc tự do 


Vứt bớt những thứ phiền não quanh mình sẽ giúp ta có cuộc sống tự do, 
thoải mái hơn. Đến năm 2010, ý tưởng này đã được hình thành trong giới trẻ 
và trở thành trào lưu mới hiện nay. Cuốn sách Nghệ thuật bài trí của người 
Nhật của Marie Kondo xuất bản năm 2010 đang là cuốn sách bán chạy hảng 
đâu Nhật Bản. Nhờ có những điều kiện như vậy mà hiển nhiên lối sống tối 
giản được phát triển ở Nhật bán chỉ sau vài năm. Theo tôi, để có thê trở 
thành người sông tối giản, cần có những điều kiện tiên quyết sau: 


1. Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. 


2. Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đồ 
dùng vân có thê hoàn thành công việc. 


3. Thảm họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản. 
Lượng thông tin ngoài tầm kiểm soát 


Điều kiện đầu tiên chính là: Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. 
Dạo trước, có lẽ bạn hay nghe thấy từ “Toàn cầu hóa” , nhưng những năm 
gần đây, nó đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sông, nên chúng ta 
không mây khi nhắc đến nữa. Chỉ cần mở điện thoại ra là bạn sẽ ngập trong 
các tin tức, sự kiện diễn ra trên toàn thế giới. Nhờ có Amazon mà bạn có thê 
chọn mua những gì bạn thích, hay bạn có thể xem các chương trình tIv, 
nghe các kênh radio đang phát sóng toản câu. 


Thông qua Facebook, Twitter, bạn bè của chúng ta có thể hóa thân thành 
những nhà bình luận, nhà phê bình âm thực hay một ký giả hiện trường vả 
cung cấp cho chúng ta những thông tin mới nhất. (Mặc dù có lẽ bạn không 
yêu cầu). Thậm chí, chúng ta có thể nắm bắt thông tin của ai đó trên toản thế 
ø1ới qua mạng xã hội. 


Theo số liệu thông kê năm 2014 về lượng thông tin trên Internet thì: cứ một 
phút lại có 306 giờ video được đăng tải trên YouTube, 430 nghìn lần chia sẻ 
trên Twitter, và 50 nghìn ứng dụng được tải về trên App Store. Hiền nhiên là 
sau mỗi ngày, Tượng thông tin chúng ta tiếp nhận lại tăng đến mức không 
tưởng tượng nỗi. Cũng có người nhận định răng, lượng thông tin một người 
Nhật hiện đại tiếp nhận trong một ngày băng lượng thông tin của toàn thê 
người Nhật thời Edo tiếp nhận trong một năm, mà cũng có lẽ là một đời 
người. 


Con người là phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước 


Con người chúng ta chính là một phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm 
trước và không thay đổi cho đến bây giờ. Bộ não của chúng ta (ô cứng, bộ 
nhớ, bộ vi xử lý...) từ thời Edo cách đây 400 năm, hoặc cũng có thể từ 50 
nghìn năm trước đã không tiến hóa thêm nữa. 


Con người không thể cải tiến bản thân như các sản phẩm của Apple được: 
Chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra thiết kế mới. So với các phiên bản 
trước, sản phẩm lần này có tốc độ nhanh hơn 30%, dung lượng bộ nhớ gấp 
hai lần, độ dày là 3 cm, nặng 2 kg. Vâng, tôi xIn được giới thiệu IHuman2. 


Thực tế là phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước nảy hiện đang bị 
chất đầy các thông tin. Trong ô cứng với dung lượng có hạn lại bị ghi toản 
những thông tin không cần thiết, thậm chí bộ nhớ quý giá của chúng ta còn 
phải ghi nhớ cái nhìn của người khác. Và hiển nhiên là chúng khiến ta không 
thể nhận ra được đâu mới là điều quan trọng với bản thân mình. Sau một thời 
gian, ta dễ dàng bị cám dỗ bởi trò chơi điện tử, tin đồn hoặc rượu chè... Tôi 
của trước đây chính là một người như vậy đấy. 


Tôi đã từng là một chiếc máy tính bị treo 


Tôi đã từng là một chiếc máy tính chậm và nặng, lúc nào cũng hiện biểu 
tượng: “đang xử lý”. Dù có muốn làm những điều mới mẻ đi chăng nữa, thì 
bản thân tôi cũng đã chất đầy những dữ liệu đến mức gần treo máy, nên chỉ 
có thê hoản thành các thao tác nhẹ nhàng nhất mà thôi. Có số liệu chỉ ra rằng 
một ngày con người suy nghĩ đến 60 nghìn việc. Trong đó có đến 95% là 
những công việc giống ngày hôm trước và 80% trong đây là những suy nghĩ 
tiêu cực. 


Hãy cũng nhìn lại tôi của ngày trước. Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong nỗi 
lo lắng cho tương lai, những phiền muộn trong công việc hoặc những nỗi sợ 
hãi về cách nhìn của người khác với mình. Dường như không phải là 80% 
mả toàn bộ tâm trí tôi đều chìm trong những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thực 
hiện quá nhiều việc một lúc nên chắng bao giờ tôi đưa ra một câu trả lời mới 
mẻ, chỉ đơn thuần là lặp lại thao tác của ngày hôm qua mà thôi. 


Làm thế nào để chiếc máy tính ì ạch này có thể chạy nhanh hơn? Con người 
cũng giống như chiếc máy tính, và cho đến mãi về sau chắc cũng chăng có 
loại máy tính nào mới ra đâu. Nếu con người là phần cứng được lập trình từ 
năm nghìn năm trước và không thay đối cho đến ngày nay, thì ta chỉ còn 


cách cắt giảm những thứ không cân thiệt đê máy nhẹ hơn thôi. Xóa dữ liệu 
trên ô cứng, xóa các ứng dụng đang chạy, chiêc máy tính này sẽ nhẹ hơn và 
đưa ra những câu trả lời mới mẻ nhât. 


Chúng ta có thể làm mọi thứ nhờ smartphone 


Điều kiện thứ hai để có thể hình thành lôi sống tôi giản là: “Sự phát triển của 
vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cân quá nhiêu đô dùng vân có thê hoàn 
thành công việc. ” 


Nhờ có smartphone mả chúng ta đã không còn cần đến những vật dụng như: 
điện thoại, máy ảnh, tivi, bộ âm li, máy điện tử, đông hô, lịch, đèn pin, bản 
đô, sô tay... 


Thậm chí smartphone còn thay thế được cho cả bản đồ, từ điền, catalog sản 
phâm, sô tiêt kiệm, đặt vé máy bay... iPhone được đưa ra thị trường lân đâu 
năm 2007, đên năm 2010, Apple đã cho ra dòng 1Phone 4. 


Có thể nói, trong quá trình hình thảnh nên trào lưu sống tối giản hiện nay, 
1Phone đóng một vai trò không thê thiêu. 


Dù có vứt hết đồ đạc thì iPhone vẫn là thứ bạn nên giữ lại đến cuỗi cùng. 
Bởi chỉ cân có một chiêc iPhone là bạn đã giải quyêt được kha khả công việc 
TÔI. 


Trong quá trình bỏ bớt đỗ đạc trong nhà, bạn không thể không kế đến vai trò 
của kỹ thuật số. Nếu không có kỹ thuật số và tôi không chuyên được các bức 
ảnh thành đữ liệu trên máy tính thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn đang ôm một 
đống đồ đạc trong nhà. 


Vật dụng dùng để giảm bớt đồ đạc 


Theo tôi, máy scan tài liệu, tiêu biểu là Scan Snap, chính là một vật dụng 
không thê thiêu với chúng ta. Nhờ có máy scan, tôi có thê scan được các bức 
thư, ảnh chụp và đã vứt được rât nhiêu thứ. 


Trước hết, hãy cùng nhìn lại mây bức ảnh chụp từ thời máy ảnh film của tôi. 
Trong nhiều năm liền, tôi bao giờ cũng mang một chiếc máy ảnh film trong 
cặp, những bức ảnh mà tôi chụp được cùng film của chúng chất đây trong tủ. 


Vậy mà giờ đây, tôi đã vứt hết chúng đi rồi. Nhờ có Scan Snap, tôi đã 
chuyên hêt chúng thành file dữ liệu trên máy tính chỉ trong tích tắc, và nêu 


muôn, tôi vân có thê xem lại những bức ảnh kỷ niệm ngày xưa. 


Nhờ có Scan Snap, tôi có thể thoải mái vứt bỏ những bức thư hồi mẫu giáo, 
những tâm thiệp chúc mừng năm mới, hay cả những cuốn tạp chí yêu thích. 
Các cuốn sách thì tôi có thể tự mình scan chuyên thảnh file PDF và đọc bằng 
chương trình Amazon Kindle 2010 bản tiếng Nhật. 


Về máy nghe nhạc thì có lẽ nhiều người chỉ dùng smartphone hoặc iPod thôi. 
Riêng tôi lại dùng MacBook Air, bởi tôi không chỉ nghe nhạc mả còn có thê 
xem phim, đọc sách, đọc truyện nữa. Còn các chương trình tivi, mặc dù tôi 
đã bán tivi đi rồi, nhưng tôi chỉ cần lên trang web của đài truyền hình và xem 
các chương trình được lưu tại đây. Lập một tài khoản Gmail là tôi có thê 
kiểm tra tin nhắn ở bất cứ đâu, hay lưu tải liệu vào các phần mềm lưu trữ 
Cloud Storage như Dropbox lả tôi có thể làm việc ở bất kỳ chỗ nào. Ngoài 
ra, nhờ có thiết bị phát wi-fi và bluetooth đã giúp tôi dẹp hết đồng dây cáp 
loằng ngoăng. Rồi đi họp thì tôi có thể họp qua Skype... Có thể nói là tôi đã 
cắt giảm luôn cả văn phòng của mình. 


Quả thực, nhờ có sự phát triển của vật chất và khoa học kỹ thuật mà chúng ta 
có thê lược bỏ rât nhiêu đô dùng dụng cụ trong cuộc sông. 


Sự du nhập của văn hóa chỉa sẻ (share) 


Cùng với sự phát triển của các dịch vụ tiện ích, gọn nhẹ, chúng ta không thê 
bỏ qua sự du nhập của văn hóa “share”, văn hóa chia sẻ. “Share” gần như đã 
trở thành một từ rất ngâu trong giới trẻ, tượng trưng cho sự công nhận của 
mọi người hơn là khư khư giữ lẫy một mình. 


Mặc dù hiện nay, ở một số địa phương vẫn còn kiểu bắt buộc mỗi người một 
phương tiện, nhưng ở các thành phố lớn nơi giao thông phát triển thì việc 
dùng chung xe với người khác cũng không còn lạ lẫm. Với các ưu điểm như 
tiết kiệm thuế, tiết kiệm tiền xăng xe, vừa túi tiền và còn góp phân bảo vệ 
môi trường, dùng chung xe đang được phổ biến nhanh chóng trong toàn xã 
hội. 


Hay ý tưởng dùng chung nhà với người khác cũng trở thành điều bình 
thường. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ như “Couch surfing”, “Airbnb” bạn có 
thế cho những người du lịch trên toàn thế giới biết và đến thuê phòng trống 
trong gia đình bạn. 


Có thê nói, nhờ mạng Internet, chúng ta có thê chia sẻ những không gian, vật 


dụng thừa thãi trong nhà cho những người cần đến chúng. 
Nguy cơ bị giết chết trong chính đồ đạc trong nhà 


Cuỗi cùng, để kết thúc chương này, tôi xin nói đến Đại thảm họa động đất ở 
phía Đông Nhật Bản. 


Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản đã tác động đến tất cả các mặt trong 
giá trị quan của tôi, làm thay đôi hoàn toàn suy nghĩ của tôi vê “đô đạc”. 


Chắc bạn cũng biết tác giả Yururimai, tác giả của bộ truyện tranh nỗi tiếng 
Trong nhà tôi, chăng có gì cả. Cô còn có bút danh là Sutehentai. Các bức 
tranh về căn nhà trỗng rỗng của cô đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Ân tượng 
sâu sắc nhất trong tôi về cuốn truyện đó là tất cả những đỗ đạc chất trong nhà 
đều sẽ trở thành hung khí khi xảy ra động đất. Và chúng ta có nguy cơ bị giết 
chết bởi chính những món đồ mà chúng ta vẫn tất trân trọng. Hay khi có 
sóng thần thì những món đồ đấy cũng sẽ bị cuốn trôi đi và bị phá hỏng. 


Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản được gọi là thảm họa nghìn năm mới 
có một lân. Tính đến năm 2000, ở Nhật Bản chỉ có 20 người khoảng 100 tuôi 
đang sống. Và sau thảm họa nghìn năm mới có một lần ấy, trong số hai mươi 
cụ ông cụ bà đó, có hai người đã bị chôn vùi trong động đất. Theo bạn, đây 
là con số lớn hay nhỏ? 


Đên đây, tôi xin nhắc lại các điêu kiện đê hình thành trào lưu lôi sông tôi 
giản một lân nữa. 


- Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. 


- Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đỗ 
dùng vân có thê hoàn thành công việc. 


- Thảm họa động đất sóng thân phía Đông Nhật Bản. 


Khi nhìn vào điều này, ta có thể thây, lối sống tôi giản được hình thành như 
một lẽ tât nhiên vậy. 


Trở thành một người sông tôi giản không đơn giản chỉ vì mơ ước vê một 
cuộc sông đơn giản, mà còn vì những lý do rât thực tê khác. Đó chính là cảm 
nhận của tôi khi trở thành người sông tôi giản. 


TẠI SAO ĐỎ ĐẠC LẠI CHẤT 
NHIÊU ĐÉN VẬY? 


Chúng ta sở hữu tất cả những món đồ mà mình mong ước 


lÏ soi chương này, tôi muôn nói với bạn về quá trình: “Vì sao chúng ta lại 
chât nhiêu đô đạc trong nhà”. Khi hiệu về quá trình này rôi, bạn sẽ dê dàng 
hơn trong việc giảm bớt đô đạc. 


Trước đây, tôi hay săm cho mình tất tần tật những đồ dùng cần thiết trong 
cuộc sông, nhưng tôi vẫn luôn cảm thây cuộc sông đây khác xa với cuộc 
sống mà tôi mong ước. 


Con người luôn chìm đắm trong suy nghĩ: “Khác xa với lý tưởng”. Và khi 
nhìn vào thực tế không như trong mơ ấy, ta chỉ ôm trong lòng cảm giác bất 
hạnh mà thôi. Khi không có những thứ như mình mong muốn, tôi cũng cảm 
thây bất hạnh như vậy. 


Dù tôi có một căn phòng to với một chiêệc 


sô pha bọc da, hay một ban công rộng với mái che có thê tô chức tiệc ngoài 
trời thì đây vẫn không phải là một chung cư cao tầng có thể ngăm cảnh đêm 
trong thành phố. Lúc đấy, tôi chỉ thấy giâc mơ của mình chăng thê thành sự 
thật được. 


Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, thực ra giấc mơ của tôi đã hoàn 
toàn trở thành sự thật rôi. Tại sao lại như vậy, đê tôi giải thích cho bạn nhé. 


Ví dụ như trong công việc. Chúng ta đi phỏng vẫn ở nhiều công ty và đi làm 
ở công ty trúng tuyên. Đó có thê không phải là nguyện vọng thứ nhất của 
bạn, thậm chí cũng chăng phải nguyện vọng thứ hai, thứ ba. Công ty cũng 
không hoạt động trong lĩnh vực bạn muốn làm, thậm chí có thể bạn làm chỉ 
để trang trải cuộc sông mà thôi. Thế nên lúc nào bạn cũng ca thán về sếp, về 
công ty của bạn và trong đầu luôn nghĩ đến lúc chuyên việc. Tuy nhiên, khi 
đã gửi hỗ sơ và đi phỏng vấn tức là bạn đã nghĩ: Mình muốn làm ở đây. Nếu 
nghĩ: “Tuyệt đối không muốn làm” thì bạn đã không đi phỏng vấn rồi. Có 
thể tại một thời điểm nào đó, bạn từng muốn làm việc trong công ty và khi 
nhận được thông báo trúng tuyến, chắc chăn bạn đã rất vui. 


Ngôi nhà mà tôi đang sống cũng vậy. Tôi đã sông 10 năm trong ngôi nhà 
nảy, 10 năm trước tôi chỉ có tâm nguyện là làm thế nào cũng phải chuyển 
đến đây, nó là ngôi nhà mà tôi đã phải kiếm rất lâu mới thấy. Đến giờ tôi vẫn 
còn nhớ rõ mình đã hạnh phúc đến thê nào khi được chuyền vào đây. Lúc đó 
tôi hạnh phúc vì tìm thây ngôi nhà có thiết kế đầy đủ, tiện nghi chứ không 
phải vì giá tiền của nó. Thậm chí tôi còn thấy háo hức khi bắt đầu khám phá 
khu phố trong mơ nảy. Thế nhưng, 10 năm sông trong căn nhà này, tôi dần 
thây khó chịu với sự chật chội, cũ kỹ của căn phòng. Giấc mơ 10 năm trước 
của tôi đã trở thành hiện thực rồi, nhưng tại sao tôi lại luôn cảm thây bất mãn 
đến vậy? 


Điêu này cũng đúng với mây đô dùng của tôi. 


Ví dụ như quân áo. Trước đây lúc nào tôi cũng có cảm giác: “Không còn bộ 
nào đê mặc ra ngoài nữa”. 


Vào ngày nghỉ là tôi là dành trọn một ngày để mua sắm. Mặc dù người đã 
mệt rã rời, nhưng tôi vẫn không ngừng nhét những bộ quân áo mình thích 
vào giỏ hàng. Khi về nhà, tôi diện thử từng bộ một và tự ngăm trước gương. 
Ngày hôm sau, khi lần đầu diện mây bộ mới mua ra ngoài, tôi cảm thấy thật 
tự tin và thích thú. Có lẽ lúc đó tôi chỉ có một nguyện vọng là có trong tay tất 
cả những bộ quân áo yêu thích dù phải trả bao nhiêu chăng nữa. Và quả thực 
là những bộ quân áo tôi thích thì chất đầy thành núi, ấy thế mà lúc nảo tôi 
cũng tự thây là “chăng còn bộ nảo để mặc ra ngoài nữa”. 


Cũng tương tự như vậy, hâu hết chúng ta đều thỏa được lòng mong ước của 
mình, nhưng tại sao chăng bao giờ chúng ta cảm thây đủ và luôn cảm thây 
mình thật bât hạnh? 


Tác hại của thói quen 


X 6€ 


Chắc câu trả lời này ai cũng hiệu được. Chúng ta đã “quen” với những món 
đô mong ước mà mình có trong tay. Dân dân, “thói quen” sẽ trở thành “điêu 
hiên nhiên”, và cuôi cùng ta sẽ cảm thầy “chán ngây”. 


Bạn mới mua một chiếc váy. Lần đầu tiên mặc nó, bạn cảm thây thật thích, 
thật hạnh phúc. Nhưng sau năm lần mặc, bạn cảm thây “quen” thuộc và cảm 
giác hạnh phúc vơi dân đi. Sau 10 lần mặc, chiếc váy thành một thứ “bình 
thường” trong tủ quân áo của bạn. Và sau 50 lần mặc nó, bạn cảm thây chán 
ngấy rồi. Theo quá trình từ quen thuộc đến bình thường rồi chán ngây ánh 
sáng lấp lánh của mong ước được thực hiện cũng dân biến thành màu đen, 


món đồ cũng theo đó mà trở thành thứ chăng đáng để ý đến. Đó chính là chu 
trình từ quen thuộc đên chán nản. 


Mặc dù tất cả mong muốn của chúng ta đều thành hiện thực, nhưng do quá 
trình biên đôi từ quen thuộc đên chán nản kê trên mà ta chăng bao giờ vừa 
lòng với những gì đang có. 


Tóm lại, nếu không có cảm giác quen thuộc thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục 
thây hạnh phúc với những đồ dùng ưa thích của mình. Nếu cảm thấy thỏa 
mãn với những món đồ đang có, thì chúng ta sẽ không tích thêm đồ mới nữa. 
Có thê thấy, cảm giác quen thuộc này nguy hiểm đến dường nào. 


Tại sao con người chỉ luôn muôn những thứ mới mẻ? 


Khi nói về cảm giác quen thuộc này, trước hệt ta cân phải nhìn nhận lại cơ 
câu cảm nhận của con người. Có thê đây là một câu chuyện hơi lăng nhăng, 
nhưng nó là một chủ đê lớn trong cuôn sách này nên tôi hi vọng bạn sẽ chú ý 
tới nó. 


Bản chất của hệ thần kinh con người là cơ cấu tìm ra sự “thay đổi” giữa các 
kích thích. Đó là sự thay đôi khi chuyên từ kích thích này sang kích thích 
khác. 


Tôi có thể đưa cho bạn một ví dụ dễ hiểu hơn. Mùa thu cũng là lúc mùa tăm 
biến đã kết thúc. Nhưng nhìn thấy biến, bạn đột nhiên lại có ý nghĩ: Ôi, biển 
xanh như mùa xuân, mình muốn tắm biên ở đây quá. Và thế là bạn cứ thế 
chạy xuống biển. Nhưng ngay lập tức bạn sẽ phải kêu lên: Ôi, lạnh quát! Vì 
nước lạnh hơn bạn tưởng rất nhiều. Lúc này hệ thần kinh của bạn đã tìm thấy 
sự chênh lệch giữa nhiệt độ trên bờ và nhiệt độ trong nước biển và tiếp nhận 
một kích thích là lạnh. Tuy nhiên, nếu ngâm mình một thời gian trong nước 
biển, bạn sẽ quen với kích thích này và sẽ nói: Ô, nhưng mà để một lúc thì 
cũng âm phết. 


Trường hợp một người đang ngủ trên sô pha, một người khác tắt tivi đi thì 
ngay lập tức anh ta sẽ tỉnh lại và bảo: ““[ôi đang xem mà” cũng giông như 
vậy. (Chăc chăn là người tắt tiv1 sẽ nghĩ: “Rõ ràng là đang ngủ mà!”). 


Trong trường hợp này, ban đầu khi để tivi mở thì sẽ rất sáng, tiếng cũng rất 
{O, thông thường sẽ rất khó ngủ. Nhưng qua một thời gian, người này sẽ 

“quen” với kích thích như vậy và có thể ngủ rất ngon. Thậm chí, khi người 
này đã quen với trạng thái này rồi, nếu đột nhiên tắt tivi, tức là không còn 


kích thích nữa, thì anh ta sẽ nhận ra sự khác biệt và chợt tỉnh lại. 


Hệ thông thần kinh con người không tập trung vào khối lượng kích thích, mà 
tập trung vào sự khác biệt khi kích thích thay đổi. Trong trường hợp trên, 
kích thích đến từ tivi là khá lớn, nhưng người này đã quen với kích thích nên 
hoàn toản có thê ngủ ngon. Ngược lại, khi không còn kích thích từ âm thanh 
hay độ sáng của tivi, anh ta sẽ tỉnh dậy vì thay đổi kích thích. Trường hợp 
nảy cũng giống như việc một đứa trẻ đang ngủ trưa bị tỉnh giấc vì tiếng bước 
chân vậy. Chỉ có điều là trình tự thì ngược lại. 


Đề hệ thân kinh con người nhận ra được kích thích cần có sự chênh lệch giữa 
hai trạng thái. Ví dụ như tắt chiếc tivi đang mở (chênh lệch từ có kích thích 
sang không có kích thích), hay đứa trẻ đang ngủ bị thức giấc vì tiếng bước 
chân (từ không có kích thích sang có kích thích), hoặc có thê là bị tỉnh giấc 
do đôi kênh tivi (từ kích thích này sang một kích thích khác), hoặc thậm chí 
là tỉnh giấc do tăng âm lượng tivi (từ có kích thích sang kích thích lớn hơn) 


Quay lại với vẫn đề về những mong muốn hay đồ dùng mà ta có được, cảm 
giác không thỏa mãn của bản thân là do hệ thân kinh của chúng ta nhận thấy 
không còn chênh lệch giữa các kích thích như trên. Lúc nảo cũng chỉ thây 
một đồ vật đấy thôi thì hệ thống thần kinh không thể nhận ra sự chênh lệch, 
dẫn đến cảm giác quen thuộc, tiếp đó là cảm giác hiển nhiên và cuối cùng là 
cảm giác chán nản. 


Tại sao các cô gái lại không thỏa mãn với những chiêc nhân? 


Quá trình từ quen thuộc đên chán nản này có thê ảnh hưởng xâu đên mọi mặt 
trong đời sông chúng ta. 


Đơn giản như bạn mua được tất cả những bộ quân áo mà bạn luôn muốn có, 
nhưng rồi bạn nhanh chóng thấy chúng xấu XÍ và tự nhủ: chăng có cái nào 
mặc được cả. Hay bạn không còn tìm thấy niềm vui trong công việc mà bạn 
vốn rất mãn nguyện khi có nó. Hoặc cũng có thê là bạn thấy chán gương mặt 
đã được phẫu thuật thâm mỹ của mình và lại tiếp tục phẫu thuật. Dù có quen 
với mấẫy người bạn gái rồi nhưng bạn vẫn tiếp tục chạy theo cô khác. Hay 
chia tay với cô gái mả mình đã từng thê sẽ ở bên nhau dù ốm đau hay mạnh 
khỏe... Tất cả những việc đó đều là do ảnh hưởng của quá trình “thói quen 
chán nản”. 


Nêu bạn tặng cho một bé gái chiếc nhẫn nhựa, cô bé sẽ sung sướng ngay lập 


tức. Nhưng dần dần, cô bé ây sẽ vứt chiếc nhẫn đó qua một bên, thậm chí 
còn thây chán chiếc nhẫn 50 nghìn yên mua từ tiền tiêu vặt tiết kiệm, sau đó 
là đến chiếc nhẫn 300 nghìn yên mua từ tiền lương của mình. Có lẽ dù có 
được chiếc nhẫn nỗi tiếng nhất, đặt giá nhất thế giới thì cô gái ấy cũng sẽ 
chán nó mà thôi. 


Còn với bé trai mà nói, ngày đâu khi có được một chiêc ô tô đô chơi, các cậu 
bé sẽ nhảy câng lên sung sướng. Nhưng cậu cũng sẽ chán nó, chán cả những 
chiêc ô tô đô chơi khác. Vì chán nên cậu sẽ nhanh chóng vứt bỏ chúng đi. 


Khi cảm thấy quen thuộc đến phát chán những món đồ của mình, bạn không 
còn bị nó kích thích nữa. Hệ thống thần kinh xác nhận trạng thái giống nhau 
ở mọi lúc, mọi nơi nên bạn không còn thây sự chênh lệch giữa các kích thích 
nữa. Và để tạo ra sự chênh lệch đó, chỉ còn cách là tắt kích thích đó đi, thay 
đồi nó, tăng thêm kích thích hay làm nó lớn thêm. 


Nếu áp vào đồ vật thì bạn cần phải mua một món khác (thay đổi kích thích), 
mua nhiêu hơn (tăng thêm kích thích) hay mua những thứ đặt hơn (làm kích 
thích lớn hơn). 


Làm thế nào để động viên một Honda Keisuke đã thất bại tại World 
Cup? 


Từ vẫn đề ê “quen thuộc chán nản”, có một vấn đề còn rắc rỗi hơn nữa. Quen 
thuộc hay chán nản đều chỉ là cảm giác của riêng một cá nhân. Nếu nhìn từ 
góc độ của người khác ta sẽ thấy ngần đấy thứ là quá mỹ mãn trong cuộc 
sông này. Một chiếc nhẫn 50 nghìn yên, một chiếc ô tô Nhật, tại sao chỉ có 
chủ sở hữu mới thấy không thỏa mãn nhỉ? Đó là bởi việc so sánh các kích 
thích đề nhìn ra sự chênh lệch chỉ xảy ra ở người sở hữu đồ vật thôi. 


Ví dụ: tình trạng của cầu thủ Honda Keisuke ngay sau thất bại ở World Cup. 
Anh ây đã thất vọng và ngôi thừ người trong phòng thay đô. Nếu tôi có ở đó, 
tôi sẽ nói: Mặc dù anh đã thua trong trận đấu nhưng không sao đâu, hãy vui 
lên chứ. Tiền lương của anh là mấy trăm triệu, xe anh đi là Ferrari. Sau khi 
giải nghệ, anh có thể đi vòng quanh thê giới, cũng có thể làm huấn luyện 
viên. Tương lai của anh chăng có gì để phải lo lắng cả. Anh cứ nhìn tôi mà 
xem. Thê nên hãy vui lên nhé. 


Dù có nghĩ kiểu gì thì anh ấy cũng không thể bị thuyết phục bởi mấy câu nói 
ây của tôi và cũng chăng thê bình tĩnh trở lại. Và anh ây cũng sẽ chăng nói 
với tôi những câu như: Ư nhỉ! Dù có so sánh với ai đi nữa thì tôi cũng may 


măn hơn họ nhiêu. Tôi còn có bao nhiêu thứ tôt nữa. Cảm ơn anh nhé, tôi ôn 
TÔI... 


Bởi việc so sánh chỉ có trong đầu chính chúng ta chứ không phải do bất cứ ai 
làm hộ được. Và nêu Honda Keisuke không thăng trong trận đâu thì anh ta 
không thê thỏa mãn được bản thân. 


Niêm vui chiên thăng có thê kéo đài đên ba tiêng? 


Tốc độ chuyên từ “kích thích” sang “quen thuộc” diễn ra khá nhanh. Đã từng 
có một cuộc phỏng vẫn vận động viên Andre Aøassi, người từng giành được 
bốn giải Grand Slam. Sau chiến thắng ở giải Wimbledon năm 1992, Andre 
Agassi đã nói: Chiến thắng của tôi chỉ có vài người biết đến. Chiến thăng 
này cũng không bù lại được cho những thất bại cay đắng mà tôi từng gặp 
phải. Niềm vui chiến thắng không kéo dải bằng sự đau đớn trong thất bại. 
Vậy nên không thể nói chúng bằng nhau được. 


Trong các cuốn sách của Tal Ben-Shahar, nhà tâm lý học được sinh viên yêu 
thích ở Đại học Harvard cũng đề cập điều tương tự. Năm l6 tuổi, ông giảnh 
ngôi quán quân trong giải Squash Israel Champion. Đây là thành quả thu 
được sau quá trình luyện tập suốt 5 năm, mỗi ngày sáu tiếng của ông. Tuy 
nhiên, sau bữa tiệc ăn mừng chiến thăng, khi ông trở về nhà, ông không còn 
cảm thấy niềm vui chiến thăng khi giấc mơ thành hiện thực. Và theo ông, 
niềm vui chiến thắng trong ông chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ mà thôi. 


Kế cả khi đạt được mục tiêu vĩ đại nào đó mà ít ai có thể thành công thì bạn 
cũng sẽ quen ngay với niêm vui to lớn đây thôi. 


Bill Gates có thể ăn sáu bữa một ngày không? 


Có một sự thực là đù bạn có nhận được cái nhẫn 10 nghìn yên, 30 nghìn yên 
hay 50 nghìn yên thì cảm giác sung sướng khi nhận được chúng cũng đều 
giống nhau. Niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50 nghìn yên cũng 
không hề gấp năm lần niềm vui khi nhận được chiếc nhẫn 10 nghìn yên đâu. 
Nụ cười của bạn cũng chắng tươi hơn năm lần và niềm vui đấy cũng chằng 
kéo dài gấp năm lần được. Giá trị của đồ vật có thể không có giới hạn nhưng 
tỉnh cảm của con người thì có. 


Nếu niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50 nghìn yên thực sự nhiều hơn 
gầp năm lân khi nhận được chiêc nhân 10 nghìn yên thì chúng ta có thê hạnh 
phúc hơn chỉ với tiên bạc, vật chât. Dù bạn giàu có như thê nào chăng nữa, 


dù bạn có nhiêu tải sản đến đâu, thì sự giàu có đây cũng chắng khác gì với 
niễm vui hiện tại bạn đang cảm nhận được. Và dù có săm được nhiều đô đến 
đâu, bạn cũng không thấy thoải mái bởi niềm vui khi có đồ mới trong tay 
cũng chỉ như những niềm vui nhỏ bé hăng ngày khác mà thôi. 


Cũng giống như tình cảm, cơ thê chúng ta cũng có giới hạn nhất định. Dù có 
là người giảu có nhất thế giới như Bill Gates thì dạ dày của ông ấy cũng 
giống như chúng ta mà thôi. Dù có trở thành người như Bill Gates thì bạn 
cũng không thể ăn đến sáu bữa một ngày được. Và thời gian một ngày của 
bạn cũng không thê tăng lên 25 tiếng. 


Chức năng của một chiếc đồng hồ Apple Watch có giá gấp 50 lần? 


Nếu xét về chức năng của đồ vật thì tôi có thể nói chúng có chức năng như 
nhau. Một chiếc xe thể thao 10 triệu yên cũng không thê phóng nhanh hơn 
10 lần so với một chiếc ô tô bình thường giá một triệu yên được. Bạn chỉ cần 
phóng nhanh gấp đôi bình thường thôi là đã bị bắt rồi. Tương tự như thế, một 
chiếc đồng hồ Apple Watch giá hai triệu yên so với chiếc 40 nghìn yên thì 
pin của nó cũng không lớn hơn gấp 50 lần và tốc độ xử lý cũng không nhanh 
hơn 50 lần được. 


Khi so sánh chức năng của đồ vật, nêu một chiếc xe có giá đất gập hai có thể 
chạy nhanh hơn hai lần, hay một chiếc áo khoác đắt gập hai có thể giữ ấm tốt 
hơn hai lần thì chúng ta có thể hạnh phúc với tiền bạc, của cải này tồi. 
Nhưng đáng tiếc là sự thật lại không phải như vậy. 


Cơ chế bâm sinh của mỗi người đi từ “quen thuộc đến chán nản” nếu chỉ 
nhìn từ khía cạnh vật chất thì hơi thiếu sót. Chính nhờ có chế độ “quen 
thuộc” nảy mà khi con người gặp khó khăn, cản trở có thể vượt qua nó và 
tiến về phía trước. Con người không chỉ biết quen với sự thuận lợi mà còn có 
thể quen được với những khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong phạm vi 
nguyên nhân khiến gia tăng đồ đạc thì cơ chế này hiển nhiên đã gây ra tác 
động xâu đến chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nhận thức rõ vẫn đề nảy. 


Tình cảm trong tương lai là không thể dự tính được 


Như vậy dù bạn có săm thật nhiều thứ thì bạn cũng sẽ nhanh chóng chán 
chúng mà thôi. Kế cả khi có đủ những thứ mà theo người khác là quá mỹ 
mãn rồi thì một lúc nào đó bạn cũng sẽ không ưng chúng nữa. Cứ nghĩ theo 
cách này thì bạn sẽ thấy dù sau này có thêm món đồ nảo nữa thì bạn cũng sẽ 
thây chán mà thôi. 


Vậy tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục mua thêm đồ và lặp lại quá trình “không 
chán” đến “chán”? Lý do chính là con người thường dự đoán tình cảm 
“tương lai” theo tình cảm “hiện tại”. Trong số các loài động vật, chỉ có con 
người là có thể dự đoán được tương lai, nhưng khoảng cách tương lai đó 
thực sự lại rất ngăn. Bạn đã bao giờ đi siêu thị săm đầy mọi thứ trong tình 
trạng đói bụng chưa? Hay bạn đã bao giờ hồi hận khi gọi một bàn đồ nhắm ở 
quán rượu với cái bụng rỗng chưa? Nguyên nhân của những việc này là do 
bạn đã phán đoán nhằm về tình trạng của bạn trong tương lai dựa trên tình 
trạng cái bụng rỗng ở hiện tại của bạn. Con người cho rẵng mình có thể dự 
đoán trước được tương lai, nhưng thực tế là ngay cả tương lai sau 30 phút 
chúng ta cũng không đoán được. 


Ngày hôm trước bạn uống thật nhiều rượu vả say đến tận ngày thứ hai. Ôm 
cái đầu nặng như đá, bạn thê là: Không bao giờ uỗông đến mức này nữa. Hầu 
như ai cũng như vậy cả. Nhưng thực tế, sau khi hết đau đâu, bạn lại uỗng đến 
say mèm như vậy. 


Giữa mùa hè nóng nực, bạn không thể nào tưởng tượng được cảm giác ấm 
áp trong căn phòng có máy sưởi giữa mùa đông. Và giữa mùa đông rét mướt, 
bạn không thê tưởng tượng được cảm giác điều hòa mát lạnh mùa hè. Dù có 
trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, con người vẫn cứ dựa vào “hiện tại” đề 
dự đoán “tương lai”. 


Niềm vui khi mặc chiếc áo khoác lần thứ 10 


Con người là loài duy nhất trong các loại động vật có thể dự đoán được 
tương lai. Tuy nhiên khả năng này chỉ phát huy khi phán đoán trong thời 
gian ngăn mà thôi. Ví dụ như khi gặp phải kẻ địch đáng sợ, ta nên trốn đi 
hay nên chiến đấu. Khi săn mồi ta nên bắt chúng ở hướng nảo thì được... 
Con người không thể nhìn thấy trước tương lai của vài năm sau được. Và 
thực tế thì phạm vi suy đoán còn ngắn hơn so với những øì chúng ta nghĩ. 


Bạn hãy xem lại ví dụ sau. Bạn ra ngoài để mua quân áo. Và bạn chỉ ưng duy 
nhất có một chiếc áo khóa nảy. Nếu so với cái áo tôi tàn bạn đang mặc trên 
người thì từ màu sắc đến kiểu dáng chiếc áo này đều thật tuyệt. Về nhà, bạn 
mặc ngay nó lên người và niềm hạnh phúc này vẫn không thay đổi. Tuy 
nhiên, có một điều đáng tiếc là dù bạn có thấy được “cảm giác lần đầu tiên 
mặc chiếc áo”, nhưng bạn cũng không thể nảo đoán được “cảm giác sau khi 
đã quen và mặc chiếc áo đến lần thứ 10” hay “cảm giác chán nản khi mặc 
chiếc áo sau một năm”. 


Lúc chưa sắm đô về thì bạn khó có thể tưởng tượng ra được quá trình từ 
“quen thuộc” đến “chán nản” sau khi đã có nó. Khi chưa có món đồ nảo đó, 
bạn luôn muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc ngay khi có nó cho đến về sau. 
Đó chính là một trong số các nguyên nhân tạo nên vòng tròn luấn quân khiến 
bạn ngảy càng thích mua đồ, đồ càng nhiều bạn lại cảng muốn mua tiếp. 


Nguyên nhân khiến đồ trong nhà nhiều lên hơi phức tạp một chút nên hãy 
cùng tôi tóm gọn lại nảo. 


Chúng ta luôn có trong tay tất cả những món đồ mà mình từng mong muốn. 
Tại sao vậy? Đó là vì mọi thứ xung quanh chúng ta đều là những món đồ mà 
từng có một thời điểm nào đó chúng ta muốn có. Chăng có món đồ nào mà 
khi mua về bạn lại thấy: Chăng thích một chút nào! Hoàn toàn chăng muốn 
nó gì cả... 


Tuy nhiên, khi đã có món đồ đó rồi, theo thời gian bạn sẽ cảm thấy từ “quen 
thuộc” đến “chán nản”. Chính vì thế bạn lại muốn có một thứ gì đó mới lạ để 
kích thích bạn. Bạn cần những thứ có giá trị hơn nữa đề tạo nên kích thích 
lớn hơn. Và bạn cũng muốn tạo kích thích nhiều hơn nên bạn sẽ tăng lượng 
đồ đạc trong nhà. Dù có là đồ mới mua thì bạn cũng sẽ ngay lập tức quen với 
nó và nhanh chán nó mà thôi. Sau đó bạn sẽ tiếp tục tìm những đồ mới khác. 


Dù cho người khác có cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, thì chỉ có mình bạn 
mới so sánh những kích thích này và cũng chỉ có mình bạn mới tạo ra những 
chênh lệch trong các kích thích. Một chiếc xe ô tô trong nước giá một triệu 
yên, xét về tính năng thì bất cứ ai cũng có thể hải lòng, chỉ có chủ chiếc xe là 
không thấy thỏa mãn mà thôi. 


Thêm vào đó, dù bạn có sắm đồ mới để tạo ra những kích thích khác biệt cho 
bản thân, thì niềm vui khi bạn có nó cũng chăng khác với cảm giác của bạn 
hiện tại. Trong cảm giác hạnh phúc, vui sướng có một “giới hạn”. Dù bạn có 
mua đồ đắt đến mấy thì niềm vui lúc mua về cũng không tăng lên cùng giá 
tiền của nó. Khi nhận chiếc nhẫn 50 nghìn yên, nụ cười của bạn cũng không 
tươi tắn hơn năm lần so với khi nhận được chiếc nhẫn 10 nghìn yên được. 
Dù có cất công mua đồ thật tốt thì niềm vui bạn cảm nhận được nhỏ bé hơn 
nhiều so với bạn tưởng tượng và nó hầu như không thay đổi. Chính vì vậy, 
bạn cảm thấy không thỏa mãn và lại tiếp tục tìm đồ mới. 


Giống như niềm vui không tăng cùng giá cả, tính năng của đồ vật cũng 
không tăng lên. Một chiêc áo khoác đặt gâp đôi bình thường cũng không âm 


hơn gấp hai lần được. Vì thế bạn lại không thể thỏa mãn bản thân, bạn lại hi 
vọng món đô sau đó sẽ giúp bạn đáp ứng được mong muôn của mình và lại 
mua một cái khác. 


Mặc dù tất cả các món đồ đều trải qua quá trình “quen thuộc” rồi “chán 
nản”, nhưng bạn có thể dự đoán được cảm giác trong tương lai từ những cảm 
xúc hiện tại của bạn. Tuy nhiên, tương lai đó cũng chỉ là tương lai rất gân 
với chúng ta mà thôi. Bạn không thể nào biết được cảm xúc của mình sau 
một thời gian dài khi mà bạn đã chán món đồ đó rồi. Cũng chính vì vậy, bạn 
lại cảm thấy không thỏa mãn và lại tìm đồ mới. 


Chúng ta dần dân bị cuỗn vào trong vòng tròn vĩnh viễn đó và đô đạc trong 
nhà cứ dần dân nhiều lên. Đồ đạc được tích nhiều bao nhiêu cũng là bấy 
nhiêu thời gian bạn cảm thây không thỏa mãn. Thậm chí bản thân bạn cũng 
hiểu được lả dù có tiếp tục như vậy bạn cũng chăng thấy hải lòng, nhưng bạn 
vẫn hi vọng vào món đồ tiếp theo của mình. Và thật đáng tiếc khi phải nói 
với bạn răng bạn không cảm thấy hạnh phúc chính vì bạn đã rơi vào vòng 
tròn luận quần này đó. 


Đồ đá, đồ gốm đã từng là món đồ thiết yếu 


Tại sao chúng ta lại săm nhiêu đô về nhà đên vậy? Bạn hãy cùng tôi tìm hiêu 
thêm một chút nữa nhé. 


Từ thời xa xưa, khi con người sử dụng những món đồ làm từ đá, thì những 
món đồ này được sử dụng hết các khả năng tuyệt vời của nó, và nó là dụng 
cụ đúng nghĩa. Và những dụng cụ đồ đá đó đã trả công cho chúng ta xứng 
đáng với thời gian, công sức chúng ta dành để làm ra chúng. Những công 
việc nặng nhọc như săn thú, lột da... nhờ có đồ đá mà nhẹ nhàng hơn rất 
nhiều. Dù có mất một ngày để làm được một dụng cụ đô đá thì thời gian bạn 
có thê tiết kiệm được sau này nhiều hơn thể rất nhiều. Nói cách khác, so với 
công sức bạn bỏ ra để làm dụng cụ đồ đá, thứ bạn nhận lại nhiều hơn rất 
nhiều. Hơn nữa, một khi làm xong một dụng cụ bằng đá, bạn không cần tốn 
công sức để bảo quản nó. Quả thực, đồ đá đã từng là đồ vật thiết yêu với con 
nĐØƯỜi. 


Phát triển hơn chút nữa, con người có thê sử dụng đồ gốm. Vào thời đó, con 
người có hái được quả để ăn hay không, có săn được thú hay không hoản 
toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Khi hỏa hoạn, thiên tai xảy ra, tất cả đều bị 
xóa sạch. Con người thời đó cũng không biết khi nào sẽ xảy ra cái gì, nên tốt 


nhất là hãy cất đồ ăn dự trữ vào đồ gôm. Thời đó, đồ gốm cũng là dụng cụ 
thiệt yêu trong đời sông con người. 


Trải qua thời gian thay đối, ngảy nay, có không ít các vật dụng không được 
sử dụng đúng chức năng của nó mà lại dùng cho mục đích khác. Thêm vào 
đó, việc sở hữu những món đồ trên mức cân thiết sẽ lẫy đi của bạn lượng lớn 
thời gian và công sức để bảo quản nó nguyên vẹn. Và con người đang phải 
làm việc cật lực để phục vụ cho những món đồ không cần thiết trong cuộc 
sống của mình. Những món đồ không được sử dụng đúng nghĩa là dụng cụ 
như đồ đá, đến một lúc nào đó sẽ trở thành chủ nhân của chính chúng ta. 


Những món đồ dùng để “thể hiện giá trị của bản thân” 


Bạn có nhiều đồ không cần thiết như vậy để làm gì? Mục đích thực sự khi 
bạn muôn có ngân đây thứ là gì? Chúng ta hãy đi từ kêt luận của vân đê. 


Mục đích đó chính là “thề hiện giá trị của bản thân”. 


Chúng ta luôn muôn thê hiện giá trị của bản thân mình cho mọi người thây 
qua những món đô của mình. 


Bất cứ ai cũng được cài đặt ứng dụng “cô đơn” 
Tiếp theo, tôi sẽ giải thích từ đầu cho bạn. 


Con người là loài động vật có tính xã hội và hoạt động theo quân thể. Nếu so 
sánh với các loài động vật lớn, con người không có lực cánh tay khỏe, không 
có móng, sừng sắc nhọn, vả có lẽ cũng không ai có thê tự mình bắt được voi 
ma mút cả. Chính vì vậy, đề sinh tôn, loài người cần sông theo bây đàn. 


Khi con người tách ra khỏi quân thể đề hoạt động độc lập, một ứng dụng tên 
là “cô đơn” đã được cài đặt khiến chúng ta cảm thấy cô độc, lẻ loi. Ứng dụng 
“cô đơn” này có tác dụng đưa ra lời cảnh báo khi chúng ta có một mình như: 
hay quay lại với mọi người, hay liên hệ với một ai đó... Ứng dụng nảy dù có 
làm cách nào cũng không xóa đi được, vì nó được cài đặt mặc định trong 
mỗi người nên dù bạn có muốn cũng không thể làm gì. 


Nồi cô đơn của chó và mèo 


Chúng ta hãy cũng nhìn vào sự khác nhau giữa chó và mèo. Mèo có thê ở 
nhà một mình khi bạn văng nhà mà không buôn chán gì, còn chó thì không. 
Nêu bạn đê một chú chó ở nhà một mình trong thời gian dài, nó sẽ sủa loạn 


xạ và chạy khắp nơi trong nhà. Người ta cũng cho răng một chú chó bị bỏ lại 
trong thời gian dài và bị cô đơn một mình sẽ mặc bệnh trâm cảm. 


Và sự thực là loài gần gũi với chó không phải là loài mèo chuyên sống một 
mình mà chính là con người. Giống như loài chó, con người có những hành 
động mang tính xã hội, theo tập thể. Chính vì vậy, con người có thể cảm 
nhận được sự cô đơn. Và nỗi cô đơn không phải là vấn đề của riêng một 
người mà là vẫn đề của tất cả mọi người. 


Dù bạn có là ai đi chăng nữa, dù trông bạn thật vui vẻ với bạn bè hay có một 
gia đình hòa thuận, bạn cũng không thể xóa bỏ sự cô đơn mãi được. Một lúc 
nào đó, nỗi cô đơn sẽ bất chợt ghé thăm bạn. Có lẽ sẽ có nhiều người than 
phiên răng: Tôi cô đơn quá! Nhưng bạn cũng không cần quan tâm đến nó 
đâu, vì chăng có ai có thể xóa hoàn toàn cái ứng dụng “cô đơn” này. Ai cũng 
bị mặc định cài đặt ứng dụng này, nó sẽ tự khởi động và bạn sẽ bị nó làm 
phiền rất nhiều đấy. 


Con người là loài động vật sống theo tập thê và sinh hoạt trong một xã hội. 
Và muốn được chấp nhận trong xã hội đây, chúng ta cần phải có “g1á trị nào 
đó” để phục vụ cho xã hội hay tập thể. Nếu dưới sự nhìn nhận của người 
khác, bạn không thể tìm thây “ø1á trị của bản thân” thì bạn không thể tồn tại 
được. 


Một nguyên nhân lớn dẫn đến căn bệnh trầm cảm hay tình trạng tự sát đó là 
suy nghĩ “bản thân không có giá trị”. Loài chó cũng giống như vậy. Nguyên 
nhân khiến một chú chó bị trầm cảm khi phải ở một mình trong thời gian dài 
là do khi không có người, nó không có ai để khắng định giá trị của bản thân. 


Thật đáng tiếc là loài chó không thể viết lên Twitter những bài như “Ở nhà 
một mình” giống con người. Chúng cũng chăng thể viết bải trên các mạng xã 
hội khác kiểu như: “Tin buồn. Chủ nhân đi văng nên tôi chỉ có một mình” để 
được mọi người chia sẻ nỗi buồn. Rồi chúng cũng không biết dùng mạng xã 
hội để trò chuyện với các chú chó khác được. Không có kỹ thuật nào giúp 
chúng chữa khỏi bệnh cô đơn dù chỉ là một chút. Chính vì vậy, ta chỉ cần hơi 
sao lãng là chúng sẽ bị bệnh ngay. 


Quá đông người tự sắt 


Có nguồn tin cho rằng số người mắc bệnh trầm cảm ở Nhật Bản lên đến 10 
triệu người, và hăng năm có hơn 25 nghìn người tự sát. Trong thảm họa 
động đât sóng thân phía Đông Nhật Bản năm 2011, có khoảng 20 nghìn 


người đã thiệt mạng. Vậy nguyên nhân nào đã khiên sô người tự kêt thúc 
cuộc sông của chính mình môi năm lại nhiêu hơn sô người thiệt mạng vì 
thiên tai nghìn năm mới có một lân. 


Hiện nay, Nhật Bản là nước phát triên và không có chiên tranh. Thê nên chắc 
hăn là không nhiêu người phải lo lăng vì những nhu câu tôi thiêu như giâc 
ngủ hay an toàn của bản thân. 


Người ta thường nói “làm việc để kiếm miếng ăn”. Nhưng nếu theo nghĩa 
đen của từ “miệng ăn” này thì ở Nhật chỉ có khoảng vài chục người chêt đói 
mà thôi. Vậy tại sao lại có đên 25 nghìn người chêt môi năm? Nguyên nhân 
là gì? 


Khi con người không còn thây “bản thân mình có giá trị nào đó”, họ sẽ 
không sông tiêp được nữa. 


Khi họ nghĩ răng mình không có giá trị gì trong xã hội này, họ sẽ không còn 
nghị lực làm việc và thậm chí là không còn động lực để sống. Phía trước họ 
chỉ có hai điểm đến là bệnh trầm cảm và tự sát. Thế nên, để có thê tiếp tục 
cuộc sông này, đừng bao giờ đánh mắt tình yêu với chính bản thân mình. 


Chính vì lý do trên mà mong muôn được công nhận “bản thân có giá trị” chỉ 
xêp sau các nhu câu sinh lý như ăn uông và giâc ngủ, nó có tác động tới tât 
cả các hoạt động của chúng ta. 


Đề có thể khẳng định được “bản thân có giá trị”, chúng ta cần được người 
khác công nhận. Hay nói cách khác, con người, loài động vật có tính xã hội 
chỉ có thể khăng định được bản thân thông qua việc được người khác nhìn 
nhận mình. 


Theo tôi, giá trị của bản thân chỉ được quyết định bởi chính bản thân minh. 
Tuy nhiên, nếu xét theo đúng câu nói này thì con người chúng ta sẽ rơi vào 
trạng thái cô đơn, không gặp gỡ mọi người, không liên lạc với bạn bè bằng 
mạng xã hội, và theo đó giá trị của bản thân lại không được công nhận. Bắt 
cứ ai dù cô đơn lạc lõng thế nảo cũng muốn được một ai đó chú ý đến bản 
thân mình. Và để người khác nhìn nhận chính là một cách hữu hiệu nhất đề 
có thể khắng định giá trị của bản thân. Nêu không có một tắm gương phản 
chiếu là ý kiến của người khác, tự chúng ta sẽ không nhìn thấy dáng vẻ của 
chính mình. 


Tât cả đêu vì mục đích cảm nhận được “giá trị của bản thân” 


Nếu được người mình thích thích lại mình, bạn sẽ thật hạnh phúc. Và nếu 
được người mình thích (người mà mình cho là có giá trị nhất) nhìn nhận giá 
trị của bản thân thì không còn gì hạnh phúc hơn. Ngược lại, nếu bị người yêu 
phản bội, chắc chắn bạn sẽ rất tức giận. “Sao thăng đấy lại đáng giá hơn 
mình được.” Và nếu bị đối phương nói lời chia tay, có lẽ bạn sẽ đồ lỗi cho 
họ. “Minh thế nảy mà lại nghĩ là không đáng giá, nhìn người thật kém... ” 


Hãy thử tưởng tượng. Người tài xế mở cửa xe cho bạn. Bạn bước xuống, dẫn 
đâu một đoàn nhân viên. Kính râm của bạn có gọng vàng, bạn vừa đi vừa thị 
uy xung quanh. “Nhìn đi, tôi chỉ có thê này thôi. CoIi chừng đây!” 


Đến đây, dù bạn có thấy khó hiểu thì đó cũng là nguồn gốc cho mọi hành 
động. 


Nêu bạn được người khác ân “Thích” hay được theo dõi trên mạng xã hội 
chăc hăn bạn sẽ rât vui. Vì “Vậy sao, vậy là mình cũng được mọi người công 
nhận nhỉ.” 


Nêu một aI đó lướt qua bài của bạn trên LINE, bạn sẽ tức giận, nêu nhân 
viên trong cửa hàng vô lê với bạn, bạn cũng sẽ tức giận. Lúc đó, bạn sẽ nghĩ: 
“Bản thân người có giá trị như tôi cũng muôn nhận được thái độ tương ứng!” 


Bạn luôn sông vì sự đánh giá của người khác. Bạn sẽ an tâm nêu giá trị của 
một aI đó bị hạ thâp và luôn muôn khăng định giá trị của chính mình dù chỉ 
một chút. Đó chính là bản chât của “đánh giá”. 


Nếu một người cảm thấy mình không có giá trị, anh ta sẽ có những hành 
động cực đoan. Và đề chứng tỏ giá trị của bản thân, anh ta cần có trong tay 
những thứ yếu hơn mình. Có thể anh ta sẽ cầm súng và bạo loạn trong 
trường học: Cái xã hội này, những con người này, những kẻ không hiểu 
được giá trị của tao thì tốt nhất nên phá hủy nó đi”. Hoặc có thể anh ta sẽ trở 
thành khủng bố: “Giá trị của chúng tao không được công nhận một cách 
công bằng”. 


Và động cơ thúc đây tôi viết cuốn sách này cũng là để chứng minh giá trị của 
bản thân tôi. Có thê không phải là tât cả, nhưng đâu đó trong tôi chắc chăn 
có suy nghĩ muôn chứng tỏ: Bản thân tôi chắc chăn có giá trỊ. 


Con người là loài động vật có tập tính xã hội nên nếu ai đó không thấy được 
“bản thân mình có giá trị” anh ta sẽ chăng tôn tại được. Và nêu không biệt tự 
yêu lây bản thân mình thì anh ta cũng chăng làm được việc gì cả. Chính vì 


thê, tự nghĩ: “Bản thần mình có giá trị với xã hội” không phải là điêu xâu xa 
gì cả. 


Vân đê là làm thê nào đê truyên tải cho mọi người biệt “bản thân tôi có giá 
trị nào đó”. 


Phương pháp truyền tải giá trị bản thân nhanh chóng 


“GHá trị của con người” có rất nhiều khía cạnh. Dễ hiểu nhất có thể là ngoại 
hình. Các giá trị của ngoại hình có thể kế đến như: đẹp trai, dễ thương, xinh 
đẹp, cao ráo, phong cách, cơ bắp... Những giá trị này chỉ cần nhìn qua là có 
thể nhận ra. Tất cả mọi phụ nữ đều theo đuổi cái đẹp. Gần đây, do ảnh hưởng 
của quảng cáo, tạp chí, nam giới cũng bắt đầu tập luyện cơ bắp và chăm chút 
cho vẻ ngoài của mình. Ngoại hình là giá trị dễ nhận ra và có hiệu quả khá 
lớn. Tuy nhiên, dù bạn có chăm chút thế nào thì cũng chỉ có giới hạn mà 
thôi. Dù có cô găng đến mấy tôi cũng không thê trở thành một anh chàng đẹp 
trai như người mẫu thời trang được. 


Ngoài ngoại hình, chúng ta còn có giá trị bên trong. Đó có thể là tính tính 
hiền lành, vui vẻ, chăm chỉ, nỗ lực, hoạt bát, trung thực, thông minh, thân 
thiện, dũng cảm... Khác với ngoại hình, những giá trị này không có giới hạn 
và bạn có thể mải giữa chúng đề nâng cao giá trị bản thân. 


Tuy nhiên, những giá trị bên trong này rất khó để truyền tải đến mọi người. 
Dù người đó có vẻ nhiệt tình nhưng bạn cũng chắng thể nhờ vả họ được điều 
gì. Hay một người trông có vẻ thân thiện, hòa đồng nhưng thực ra có thể là 
một kẻ ích kỉ. Nếu không tiếp xúc, tìm hiểu trong thời gian dài, ta không thê 
nào hiểu được giá trị bên trong của một con người. 


Truyền đạt giá trị bên trong bằng vật chất 


Nếu chúng ta thử truyền đạt những giá trị bên trong con người mình băng vật 
chât thì sẽ thê nào? Liệu thông qua vật chât, giá trị bên trong có dê hiêu như 
vẻ ngoài của chúng ta không? 


Nếu một người khoác trên mình một bộ vest vừa vặn, đi đôi giày nâu bóng 
lộn, trên tay đeo một chiếc đồng hồ tinh tế, đi một chiếc xe ngoại nhập, thì 
anh ta là một người giảu có và năng lực làm việc để kiếm tiên của anh ta dễ 
dàng chinh phục được mọi người. 


Năng lực làm việc, khả năng sáng tạo, sự chăm chỉ, kiên nhân, những yêu tô 


này có thể thể hiện cho mọi người thấy mà không cần vật chất gì cả nhưng 
bạn sẽ mất thời gian và công sức. Vậy nên hãy dùng vật chất để thể hiện 
những giá trị đây sẽ nhanh hơn rất nhiễu. Vật chất khác với “giá trị bên trong 
con người” ở chỗ ai cũng thấy được nó, thế nên nó có thể truyền đạt “giá trị 
của bản thân” nhanh hơn nhiều. 


Có lẽ trước đây, thời con người còn sống bằng săn bắt hái lượm, những 
người đàn ông đã làm theo cách này. Chỉ cần nhìn lượng đồ ăn mang về là 
mọi người có thể hiểu ngay khả năng làm việc của anh ta như thế nào. 
Nhưng giờ không giống vậy nữa. Bản thân người Nhật không còn thiếu thốn 
về đồ ăn, dù bạn có mua thật nhiều đỗ ăn trong các cửa hàng tiện lợi, nó 
cũng không chứng minh được “khả năng làm việc của bạn”. Chính vì vậy 
chúng ta không thê thể hiện giá trị bản thân bằng lượng thức ăn, mà cân phải 
thông qua một sản phẩm khác. Ví dụ như quân áo. Phong cách rock tạo cảm 
giác thoải mái không gò bó, phong cách tự nhiên thể hiện con người dịu 
dàng, thời trang cao cấp thê hiện gu thâm mỹ hoàn hảo, thời trang thường 
ngày giúp tạo ấn tượng thân thiện dễ gần. Dù không đi sâu vào lĩnh vực thời 
TU thì bạn cũng sẽ quan tâm đến nó như là một cách nhanh chóng thể hiện 
“giá trị của bản thân”. Ngoài ra, những đồ dùng trong nhả mà bạn yêu thích, 
bộ sưu tập máy ảnh cổ, những tâm áp phích dán tường hay những chậu cây 
cảnh cũng là cách giúp bạn thể hiện giá trị của mình với thế giới bên ngoài. 


Tôi rất thích các sản phẩm của Apple, bởi chúng luôn có tính năng hữu dụng 
hơn bất cứ món đồ nào. Nếu trong ngày ra mắt iPhone 6 mà tôi săm cho 
mình một chiếc thì có thể là vì tôi thích khoe khoang mà thôi. Nếu tôi săm 
MacBook Air thì chắc cũng vì muốn ghi điểm ở Starbucks. Với thiết kế gọn 
nhẹ, dễ sử dụng, các sản phẩm của Apple thể hiện giá trị của chủ nhân ở 
điểm “lựa chọn thông minh”. Và có lẽ bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác này khi 
sở hữu chúng nên chăng có gì phải e ngại cả. 


Giá trị đồ đạc bằng giá trị bản thân 


Tuy nhiên, nêu bạn săm đô đạc đên mức quá tải chỉ vì mục đích thê hiện “giá 
trị của bản thân” thì lúc này sẽ có vân đê xảy ra. 


Nếu bạn coi đồ vật là phương tiện để truyên tải “giá trị của bản thân” thì đồ 
đạc trong nhả bạn sẽ dân tăng lên. Và đương nhiên là đồ đạc càng nhiều thì 
bạn càng dễ thể hiện được giá trị của mình. Tuy nhiên, những món đồ đang 
tăng lên không ngừng đó sẽ không còn là phương tiện mà sẽ trở thành mục 
đích của việc thể hiện ' “ø1á trị của bản thân”. Hay nói cách khác, “đỗ vật” đã 


trở thành chính “bản thân” bạn. Và bạn đã nhằm “đồ đạc” với “bản thân 
mình”. Nếu bạn nghĩ đồ đạc là bản thân bạn, bạn sẽ tiêp tục săm đô đạc 
không ngừng nghỉ. 


Vì “đồ đạc = con người” nên tự nhiên việc tăng đồ đạc cũng chính là tăng 
giá trị bản thân mình. Cứ như vậy, bạn sẽ tiếp tục tiêu tốn thời gian, tiên bạc, 
công sức để mua sắm, bảo quản, sắp xếp hết món này đến món khác. Nói 
tóm lại, khi coI giá trị của đồ đạc bằng giá trị của bản thân, bạn sẽ coI việc 
bảo quản, sắp xếp đồ đạc là mục tiêu hàng đâu của mình. 


Tôi đã từng coi giá sách là chính bản thân mình 


Có thể nói đến đây thì bạn sẽ hơi khó hiểu nên tôi sẽ lẫy một ví dụ dễ hình 
dung hơn. 


Ví dụ như trước đây, tôi có kê trong nhà một giá sách to chất đầy các loại 
sách. Mặc dù có nhiều sách như vậy nhưng tôi chỉ nhớ mang máng nội dung 
vài cuốn, hoàn toàn không thể nắm bắt kỹ nội dung từng cuồn được. Ngay từ 
hồi sinh viên, tôi đã mua về những quyên sách khá khó. Nhiều cuốn tôi chỉ 
lướt vài trang. Sau vài năm, mặc dù cũng đọc được kha khá đây nhưng chắng 
bao gIỜ tôi nhớ kỹ cuốn nảo cả. Tôi chỉ nhớ mang máng đây là những cuốn 
nói về tư tưởng cận đại hay cuốn tiểu thuyết rất dài, một tác phẩm tiêu biểu 
của thế kỷ 20. 


Đến bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao tôi không thể vứt những cuốn sách đi 
được, kế cả những cuốn tôi không định đọc đến. Tôi đã từng thông qua giá 
sách này để thể hiện giá trị của bản thân mình. Nhưng liệu tôi có thực sự 
muốn truyền tải giá trị của bản thân theo cách nảy? 


“Tôi có ngần này sách đây. Chỉ cần bạn nhìn vào giá sách này sẽ thấy, tôi là 
người có sở thích khá rộng và là người thích tìm tòi điều mới lạ. Cuỗn này 
tôi biết, cuốn đấy tôi cũng biết. Mặc dù chỉ biết tên thôi nhưng đấy là sở 
thích của tôi, nên tôi vẫn muốn có nó. Có thể không hiểu hết được nhưng tôi 
vẫn đang đọc nó đấy. Một kẻ trông tầm thường, ít nói như tôi nhưng lại có 
nội tâm sâu săc, tri thức phong phú đến thế đây. Tôi chính là người có hiểu 
biết sâu sắc đấy.” 


Dù chăng bao giờ đọc kỹ mấy cuốn sách ấy, chăng bao giờ để chúng thắm 
sâu vào tâm trí mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục mua thêm thật nhiều sách. Tôi 
có cảm giác, giá trị của mình được thể hiện bằng số sách mà tôi có. Và từ lúc 
nảo đó thì tôi đã coi mây cuỗn sách còn mới nguyên ấy chính là “bản thân 


mình”. Nhưng thực tế thì hầu hết số sách ây đều chăng cần dùng đến. Và 
những đĩa DVD, CD tôi tích trong nhà cũng vậy. Kế cả những cuốn tạp chí 
máy ảnh, những bức ảnh dán tường, bộ đồ ăn hay bộ sưu tập máy ảnh cũng 
thế. Tôi chất đầy chúng trong nhà dù chắng một lần dùng đến. 


Và khi đồ đạc trong nhà quá tải, chúng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. 
Quá nhiều đồ đạc nên việc dọn dẹp khó khăn hơn, rốt cuộc là tôi đề nguyên 
căn phòng bụi bần. Vì thế mà dần dần tôi mất đi niềm tin vào bản thân và 
không còn động lực làm việc gì nữa. Cuối cùng để thoát khỏi cảm giác đó, 
tôi tìm đến rượu, và càng làm lại càng sai. 


Những món đồ làm suy yếu bản thân 


Tại thời điểm đó, những món đồ tôi có đã không còn là thứ để truyền tải “giá 
trị của bản thân”, thậm chí cũng không còn là “chính bản thân” tôi mà chúng 
là những món đồ “làm suy yêu con người tôi”. 


Có vẻ câu chuyện đã hơi phức tạp với bạn nên tôi sẽ tóm gọn lại một chút. 


Ban đầu, đồ vật được sử dụng với đúng chức năng của nó như các món đồ 
đá, đồ sành. Lúc đó, đồ dùng đúng là những món đồ cần thiết với chúng ta. 
Khi xã hội bắt đầu phát triển, đồ dùng bắt đầu được sử dụng cho những mục 
đích khác. Đó là mục đích thể hiện nguyện vọng to lớn của con người, thể 
hiện “bản thân có giá tr†”. 


Con người là loài động vật có tập tính xã hội, sinh hoạt theo bầy đàn nên nếu 
không thể chứng minh được “bản thân có giá trỊ”, COn người dễ mắc bệnh 
trầm cảm và đi đến tự sát. Do đó, con người cần phải được ai đó công nhận 
là có giá trỊ. 


Ngoài giá trị vẻ ngoài có thể dễ dàng thể hiện giá trị bản thân, chúng ta còn 
có giá trị nội tại bên trong. Tuy nhiên giá trị bên trong này rất khó đề truyền 
tải ra ngoài và tốn khá nhiều thời gian mới làm được. Có một cách nhanh 
hơn để truyền tải giá trị bên trong của con người đó là thông qua đồ đạc. Bởi 
khác với các giá trị bên trong, đồ đạc được mọi người nhìn thây và dễ dàng 
được công nhận hơn. 


Tuy nhiên nếu bạn quá phụ thuộc vào ưu điểm này, rất dễ dẫn đến hậu quả là 
đồ đạc tăng quá tải. Những món đồ thể hiện giá trị bản thân của bạn sẽ dần 
trở thành chính giá trị của bạn. Tức là “đỗ dùng = con người”. Khi đó bạn sẽ 
tiếp tục sắm đồ không ngừng nghỉ vì bạn thây tăng đồ cũng là tăng giá trị 


COn người. 


Và lúc này, đỗ dùng sẽ bén rễ trong nhà, cướp đi thời gian, công sức của bạn. 
Cuối cùng, những thứ vốn chỉ là dụng cụ trong nhà lại biến thành chủ nhân 
của chính bạn. Chúng không còn là những món đồ được sử dụng theo đúng 
chức năng hay những món đô để thê hiện “giá trị của bản thân” mà trở thành 
thứ làm hao mòn con người bạn. Đồ đạc là chủ nhân, còn bạn trở thành 
người hầu. 

Những món đồ tăng lên đến mức “làm tốn hại bản thân” bạn sẽ tiếp tục tăng 
lên đến mức hấp thụ hết năng lượng và thời gian của bạn. Những món đồ đó 
không còn là dụng cụ mà tỒn tại trong nhà bạn như là chủ nhân của bạn. 
Dưới ảnh hưởng của chúng, bạn sẽ phải dùng cả đời này cho chúng và phải 
đâu tranh với người khác vì vị chủ nhân này. 


Bản thân những món đồ này không tốt cũng chăng xấu. Nhưng khi bạn tăng 
nó lên mức độ như vậy là đang biến nó thành xấu. Chúng ta cần phải thay 
đối lại cách nhìn này. Đồ đạc không phải là chính con người bạn, cũng 
không phải là chủ nhân của bạn. Chúng chỉ là những dụng cụ mà thôi. 
Chúng cũng không phải là những món đồ được sắm vì cách nhìn của người 
khác, chúng chỉ là những thứ cần thiết với bạn mà thôi. 


Chương tiếp theo tôi muốn giới thiệu cụ thể về phương pháp, quy tắc để 
giảm bớt đô đạc. Nếu bạn đang có quá nhiều đồ đến mức làm hao mòn chính 
bản thân mình, tôi khuyên bạn nên thử một lần rời xa nó. Dù không có món 
đồ nào, bạn cũng có thể tồn tại trong xã hội này. 


Hãy mạnh dạn vứt bỏ những món đồ đang làm tốn hại đến chính bạn. 


55 QUY TÁC VỨT BỎ 


Quy tắc 1: Trước hết hãy “vứt bỏ” suy nghĩ: “Không bỏ được” 


.Ì rạn đời này chắng có ai là có tính “không thể vứt đồ đi được”, đó chỉ là 
những suy nghĩ trong đầu chúng ta mả thôi. Trong tâm lý học có một thuật 
ngữ là “Tập nhiêm bât lực”. Nó có nghĩa là thực tê, bạn có khả năng cải 
thiện tình hình, nhưng sau khi trải qua vài lần thât bại “không vút đi được”, 
bạn không còn muôn thay đôi tình trạng này nữa. 


Nếu ý thức được tại sao bạn không thể vứt đi được thì dân dần, bạn sẽ làm 
được và quyết định vứt bỏ không còn phụ thuộc vào tính cách của bạn. Thực 
tế là không tôn tại loại người không thể vứt bỏ đồ đạc, cũng như không tồn 
tại kiểu tính cách như vậy. Bạn không vứt đi được không có nghĩa bạn là 
người xấu xa, chỉ đơn giản là bạn chưa luyện được “kỹ năng vứt bỏ” mà 
thôi. Hay nói cách khác, bạn chỉ tạo cho mình “thói quen không vứt bỏ” mà 
chưa trang bị thói quen vứt bỏ vậy. Bản thân tôi từ một người chỉ biết sống 
trong một căn phòng bừa bộn nay đã chuyền sang sông theo lỗi tôi giản. Sự 
thay đối đấy không phải là tính cách của tôi, mà tôi đã tập cho mình thói 
quen và kỹ thuật để có thê vứt bỏ đồ đạc. 


Quy tắc 2: Vứt bỏ là một kỹ thuật 


Nếu không tập nói tiếng Pháp, bạn không thể nói chuyện với người Pháp 
được. Cũng tương tự như vậy, nếu không luyện tập ngay từ bây giờ thì bạn 
không thê trở thành chuyên gia vứt đồ được. Từ ngày tôi bắt đầu vứt bỏ đồ 
đạc cho đến nay đã hơn 5 năm tôi. Tất nhiên bạn có thê rút ngăn thời gian 
này lại. 


Bản thân việc vứt đồ không tốn thời gian. Ngày thứ nhất bạn vứt rác, ngày 
thứ hai bạn bán hết sách và đĩa CD, ngày thứ ba bạn dọn hết đồ điện gia 
dụng, ngày thứ tư bạn xử lý các dụng cụ trong nhà... Chỉ cần một tuân là 
bạn có thể dọn hết đồ đạc dù nó có công kènh thế nào đi nữa. Vậy nên, 
chuyện tốn thời gian không năm ở khâu vứt đô, mà đó là lúc bạn quyết tâm 
bỏ đồ gì đi. Cũng giỗng như học ngoại ngữ, bạn càng nói nhiều thì cảng giỏi, 
càng vứt đồ nhiều, bạn càng thành thạo. Đến khi bạn tạo cho mình thói quen 
vứt bớt đồ đi rỗi thì quãng thời gian từ lúc quyết định đến lúc vứt thực sự 
càng được rút ngăn. Cuối cùng, bạn có thể thoải mái mà vứt đồ đi. Thực sự, 
vứt đồ chính xác là một kỹ thuật. 


Quy tắc 3: Vứt đồ không phải là mình đang “mắt đi”, mà là mình đang 
“được lợi” 


Lúc vứt bớt đồ đạc, thường thì trong lòng bạn chỉ cảm thấy thật mất mát khi 
phải bỏ đi một thứ gì đó. Nhưng hãy nói lời chào thân ái với suy nghĩ ấy đi. 
Vì những thứ bạn có được còn nhiều hơn tưởng tượng của bạn đây. Đó là 
thời gian, là không gian, là việc dọn dẹp dễ dàng, là sự tự do hay là năng 
lượng cho bản thân... Những lợi ích này tôi sẽ giới thiệu kĩ hơn với bạn 
trong chương bốn, nhưng thực sự những gì bạn có được sau khi vứt bớt đồ 
đạc là không thể đong đếm được. 


Bởi vậy, khi vứt thứ gì đó đi, đừng nghĩ đến chúng nữa mà hãy nghĩ đến 
những lợi ích chúng mang lại cho bạn. 


Tôi có thể quyết tâm vứt bớt đô đạc đi cũng là nhờ nhận ra những lợi ích như 
vậy. Ngược lại, nếu bạn không nhìn thây mặt tốt trong việc này thì rất khó để 
có thể hình thành thói quen giảm bớt đồ đạc. Và thực sự thì những lợi ích mà 
bạn không nhìn ra ấy còn lớn hơn rất nhiều so với những đồ dùng bạn vứt đi. 


Vậy nên, khi vứt bớt đồ, bạn hãy nghĩ đến mặt tốt mà mình có được nhé. 
Quy tắc 4: Xác định lý do không thể vứt bỏ 


Chắc hắn không có mấy người chỉ trong một đêm có thê thành người sống 
tối giản được. Như tôi đã nói ở trên, vứt đồ chính là một kỹ thuật. Bởi vậy 
nên ngay cả bản thân tôi, từ một người không dám vứt đồ trở thành như hiện 
nay cũng có rất nhiều thứ không nỡ vứt đi. Không dám vứt đồ không phải là 
điều gì đáng xấu hồ, nhưng trước hết bạn cũng cần phải làm rõ lý do vì sao 
bạn không nỡ vứt đồ như vậy. Giai đoạn đầu tiên này, dù bạn không vứt 
được øì thì cũng không sao cả. 


Tôi đã nhiều lần tự hỏi, vì sao mình lại không thể vứt những món đồ này đi. 
Và tôi cũng đã thây thật nhiều lý do: Bởi những thứ nảy rất đắt, bởi nếu vứt 
chúng đi thì thật tội lỗi, bởi tôi cảm thấy thật tiếc vì không sử dụng hết 
chúng. Hoặc cũng có thê vì tôi cảm giác như mình đang vứt bỏ những kỉ 
niệm đáng nhớ, hay mỗi lần thấy chúng tôi lại không vứt được. Thậm chí lí 
do đơn giản chỉ là việc vứt đô thật phiền toái. 


Nói tóm lại, lúc mới bắt đầu, bạn có thể không vứt được gì cả, nhưng phải 
xác định rõ lý do không vứt đi được là gì. 


Quy tắc 5: Không có chuyện không vứt được, chỉ đơn giản là không 
thích mà thôi 


Nhà triết học Spinoza đã nói: “Khi người ta nói không làm được tức lả người 
ta không muốn làm”. Khi bạn nghĩ muốn cắt giảm đồ đạc trong nhà, thì đồng 
thời trong đầu bạn cũng có suy nghĩ không muốn vứt chúng đi. Vì thế nên 
việc xác định rõ lý do thực sự khiến mình không muốn làm rất quan trọng. 


Nếu bạn nói đó chỉ là những cảm giác của bạn thì cũng thật khó mà tin được. 
Hay bạn có thê đưa ra vài lý do rất hay như: những món đồ này chứa đây kỉ 
niệm hay đây là món quà tôi nhận được từ một người rất quan trọng... 
Nhưng đẳng sau những lý do mỹ miễu ấy, thực ra chỉ là bạn ngại việc vứt đồ 
tốn công sức hay quá phiền toái mà thôi. 


Con người luôn có xu hướng thích duy trì trạng thái và thích hưởng lạc. Nếu 
phải chọn giữa việc phải hoạt động khi vứt đồ vả việc được an nhàn khi để 
đồ dùng ở nguyên vị trí thì chắc hăn ai cũng muốn chọn về sau rồi. Thế 
nhưng, nếu bạn chỉ muốn được an nhàn khi “để đồ dùng ở nguyên vị trí” thì 
chắng mây chốc bạn sẽ bị chôn vùi trong đống đồ đạc không lỗ. Thế nên, 
bạn hãy nghĩ đến cảm giác đấy mỗi khi muốn vứt đồ đi nhé. 


Quy tắc 6: Bộ nhớ, năng lượng và thời gian của chúng ta đều là những 
thứ có giới hạn 


Tôi đã gom hết các tài khoản ngân hàng của mình và bỏ bớt mây cái thẻ 
không cần thiết. Xét về trọng lượng thì thẻ rút tiền hay thẻ tín dụng cũng chỉ 
là mây tâm thẻ mỏng mà thôi. Nhưng nếu có quá nhiều thẻ thì chúng sẽ 
chiếm một lượng lớn bộ nhớ của bạn. Bạn sẽ phải nhớ hiện trong các thẻ 
mình có bao nhiêu, ngày rút tiền là ngày nào, rồi còn phải đề phòng trộm 
cắp, hay lúc mất ví thì nguyên việc báo mất thẻ cũng đã tốn thời gian rồi. 


Chính vì vậy mà mấy tắm thẻ mỏng nảy lại có thê chiếm một phần lớn trong 
tâm trí bạn, lây hết năng lượng, thời gian của bạn. Trong bộ nhớ của con 
người, ô cứng được lập trình cách đây năm nghìn năm và đến giờ vẫn không 
được cải tiến, chẳng có chỗ để nhét được những thứ vô bố như vậy. Thậm 
chí tôi còn muôn xóa cả những dữ liệu, những ứng dụng dư thừa để đây 
nhanh tốc độ hành động của mình. Có như vậy tôi mới có không gian trống 
để suy ngẫm xem đâu mới là điều quan trọng với mình. Nếu không, dù có 
đặt những việc đây trước mặt tôi đi chăng nữa, thì với những chương trình 
chạy chậm thế này tôi cũng không thể hoàn thành được. 


Quy tắc 7: Hãy vứt bỏ ngay bây giờ. Vứt bỏ chính là khởi đầu cho mọi 
thứ 


Khi nào có thời gian, tôi sẽ vứt bớt đô đi. Sau khi suy tính kỹ càng, tôi sẽ vứt 
đô vào một lúc nào đó. Xin thưa với bạn là khi bạn còn chìm trong đông đô 
đạc của mình thì cái “lúc nào đó” chính là vĩnh viên. 


Không phải là khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì bạn mới vứt được cái gì đó đi, 
ngược lại, sau khi vứt đồ đi, bạn có thể tĩnh tâm suy nghĩ về nhiều thứ. Cũng 
không phải là vì có thời gian mà bạn mới vứt được đồ, mà sau khi vứt đồ đi, 
bạn mới có thời gian cho mình. Vậy nên, hãy vứt đồ ngay từ bây giờ. Vứt đồ 
là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bạn. 


Vứt đồ là một kỹ thuật, nhưng không phải sau khi thành thục kỹ thuật ấy bạn 
mới vứt được đô. Cũng không phải nhờ đọc cuốn sách này mà bạn có thê bỏ 
đi món gì được. Chỉ có vừa vứt đồ, vừa rèn luyện kỹ thuật bản thân mới là 
con đường tốt nhất cho bạn. Ngay bây giờ bạn có thể gấp cuốn sách này lại 
và lấy túi rác ra thực hành được rồi đấy. 


Nếu bạn không vứt đồ ngay bây giờ, bạn sẽ chăng bao giờ biết vứt cái gì 
được. Chờ đến khi bạn suy tính kỹ càng, chờ đến khi bạn có thời gian thì 
vĩnh viễn bạn cũng không thể dọn được đồ trong nhà. Vút đồ, chính là bắt 
đầu cho mọi thứ. 


Quy tắc 8: Sau khi vứt, chẳng có món đồ gì khiến bạn hối tiếc cả đâu 


Từ lúc tôi bắt đầu dọn bớt đỗ đến bây giờ, đồ đạc trong nhà tôi hiện có đã 
được giảm xuống còn khoảng 5%. Tức là nếu tôi có 1000 món đồ thì tôi đã 
vứt đi 950 món rồi. Thực sự là trong 950 món đó chắng có món nào tôi hồi 
tiếc sau khi đã vứt đi cả. Thậm chí còn có những món mà tôi chẳng thể nào 
nhớ ra nó nữa. Trong lòng tôi cảm thấy: “Vứt được chúng đi thật là tốt”. 
Thực sự, không có một món nào khiến tôi phải ôm chăn mà tiếc nuối. 


Thực ra, cảm giác phiên toái khi phải vứt thứ gì đó đi chính là sự lo lắng của 
bạn, sau khi vứt đi, nêu cân dùng đên thì phải làm thê nào, hay thực sự là sau 
khi vứt đi thì sẽ thoải mái hơn chứ... 


Tôi rất hiểu nỗi lo lắng ấy của bạn. Bắt cứ ai cũng sẽ lo lắng những điều như 
vậy. Nếu bạn đang lo lắng, hãy nghe câu nói này: Sau khi vứt đi, chăng có 
món đồ nảo khiến tôi phải hồi hận. Đối với những món đồ mà bạn vứt đi, 
hãy nói với chúng rằng: Vứt được chúng mày đi thật là tốt. 


Quy tắc 9: Đầu tiên hãy vứt những loại rác rõ ràng trước 


Đề tập cho mình thói quen vứt đồ, bạn cân biết vận dụng phương pháp luận 
về việc tạo thói quen cho mình. Ví dụ, khi bạn muốn tập thói quen chạy bộ, 
thì tốt nhất bạn hãy làm như sau: Ngày đầu tiên, đặt mục tiêu là “đi đến thêm 
nhà”. Ngày thứ hai, mục tiêu là “đi giày chạy bộ ở thềm nhà”. Cứ như vậy, 
bạn chỉ cần đặt ra những mục tiêu nho nhỏ cho mình. Khi đạt được mục tiêu 
đề ra ây, bạn sẽ có cảm giác thành công nho nhỏ. Và nếu bạn tích đủ những 
thành công nhỏ ấy, bạn có thê đi đến thành công lớn hơn. Cầu thủ Ichiro đã 
từng nói: “Việc tích góp nhiững điều nhỏ nhặt chính là một con đường đưa 
bạn đến với bất ngờ”. Và việc vứt đồ cũng giống như vậy, bạn hãy gom cho 
mình những niềm vui nho nhỏ khi “đã vứt được rồi” nhé. 


Trước hết, bạn hãy bắt đầu từ việc vứt những rác thải mà bất cứ ai cũng có 
thể thây. Đấy là mấy cái chai rỗng hay mấy hộp cơm hết... Nếu chúng đang 
năm rải rác trong nhà bạn thì hãy vứt chúng luôn đi nảo. Sau đó, bạn hãy 
kiểm tra tủ lạnh và nhớ vứt những đồ ăn quá hạn sử dụng luôn nhé. Tiếp tục, 
bạn hãy vứt những bộ quân áo đã rách, những đồ điện dân dụng bị vỡ, 
hỏng... Đó chính là rác thải mà bất cứ ai cũng thấy rõ. Việc vứt bớt đồ đạc 
của bạn cũng bắt đâu từ khâu này đây. 


Quy tắc 10: Vứt những thứ có nhiều 


Có một loại đồ rất dễ đề vứt, đó chính là những món đồ có nhiều trong nhà. 
Đỗ dùng, dụng cụ các loại chỉ cần một cái là đủ. Tại sao trong nhà lại có đến 
hai, ba cái kéo. Tại sao lại có đến năm, sáu cái bút bi chắng viết đến bao ĐIỜ, 
rồi còn có hai cái bút lông mà chắng mấy khi viết đến. Bạn không thê nhớ 
hết vị trí của các món đồ trong nhà vì cũng một món lại có nhiều cái, chúng 
không có chỗ để có định nên đương nhiên sẽ năm lung tung trong nhả bạn. 
Thậm chí, bạn còn chắng biết được món này trong nhà mình có bao nhiêu cái 
nữa. 


Nếu bạn có ba cái kéo, bạn không bắt buộc chỉ được giữ một cái. Trong ba 
cái, bạn có thể vứt đi một cái cũng được. Cách lựa chọn cũng rất đơn giản, 
bạn cứ vứt cái nào xâu nhất, cái nảo không dùng đến hay cái nào cùn nhất. 
Bạn giảm số lượng kéo trong nhà không có nghĩa là bạn không cắt được nữa. 
Bạn vứt bớt bút đi cũng không có nghĩa là bạn không viết được nữa. 


Hãy giảm dân sô lượng của những món đô có nhiêu, đê cuôi cùng bạn chỉ 
cân giữ lại một cái thôi. 


Quy tắc 11: Vứt những thứ đã không dùng trong một năm 


Tiêu chí của chúng ta bây giờ là vứt những thứ không dùng đến. Đây chính 
là quy tắc vàng để có thể cắt giảm đồ đạc. Bạn cũng hãy vứt những món đồ 
mả bạn không định dùng đến. Còn những món đồ như: chăn bông dùng cho 
mùa đông năm nay, áo khoác bạn mặc mỗi năm hay đồ bơi bạn dùng cho 
mùa hè tới thì không thể bỏ được. 


Với những đồ mà cả năm bạn không dùng đến thì sau này bạn cũng chăng 
dùng đến nó. Năm nay bạn không dùng, thì năm sau không có nó cũng chắng 
có chuyện gì. Những món đồ đấy bạn không nên giữ lại làm gì, tốt nhất là 
vứt đi thì hơn. Tuy nhiên, những đồ dùng phòng cho trường hợp khẩn cấp 
như hỏa hoạn, thiên ta1... thì lại khác đây nhé. 


Bụi bặm là thứ đáng ghét, dù ta có lau chùi bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ bám 
lại. Nhưng đồng thời, nó cũng là dấu hiệu cho thấy ta nên vứt bỏ cái gì. 
Những món đồ bám bụi chắc chắn là những món đồ không được sử dụng. 
Những gì năm nay chúng ta không dùng thì đến năm sau, năm sau nữa chúng 
ta cũng không cần đến. Bạn hãy dừng ngay việc tiêu tiền bạc, sức lực và thời 
gian để bảo quản chúng. 


Quy (ắc 12: Vứt những món đồ vốn chỉ săm theo cách nhìn của người 
khác 


Như ở chương hai tôi có nói, những người có điều kiện thường hay thê hiện 

“giá trị của bản thân” qua đồ dùng của mình. Vì vậy chúng ta cũng nên nhìn 
lại một lần nữa xem : Những món đồ này có thực sự là những thứ mình thích 
hay không? Hay đó chỉ là những món đồ để ta có thể thể hiện bản thân với 
mọi người xung quanh? Có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ để ý xem người khác 
nhìn mình như thế nào. Nếu bạn đang có những món đồ như vậy, tốt nhất là 
nên vứt chúng đi. 


Bất cứ a1 dù Ít hay nhiều cũng đều phải găng sức vì mục đích nảo đó. Có thể 
là muốn sắm đô dùng, dụng cụ nâu nướng yêu thích, hoặc muốn trở thành 
công tử hảo hoa phong nhã có xe, đồng hỗ, bút máy cao cấp. Cũng có thể vì 
muốn được chăm sóc bản thân bằng những sản phẩm cao cấp sang trọng 
hoặc hướng đến một cuộc sống trong mơ, hòa hợp với thiên nhiên... 


Nêu bạn không cân phải tôn công tôn sức đê bảo quản món đô nào đó mà có 
thê sử dụng hệt các tính năng của nó, đông thời thây vui vẻ môi khi dùng thì 
đó chính là món đô mà bạn cân. Ngược lại, nêu những món đô đó săm về chỉ 


để có được sự nhìn nhận của người khác thì bạn nên vứt nó ngay thôi. 
Quy tắc 13: Phân loại đồ dùng cần thiết và đồ dùng mong muốn 


Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể. Bạn ăn mặc gọn nhẹ, tay không lên núi. Bạn 
bị lạc ở một nơi nào đó mà bạn không biết. Rồi thời tiết chuyển xấu, mưa 
lạnh, âm ướt. Không đồ ăn, thức uống. May mắn bạn tìm được một lán nhỏ, 
tìm được một cái chăn ấm. Cái chăn đó chính là đồ vật cần thiết cho bạn. 


Ngày nay, chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi là bạn đã bị hấp dẫn bởi vô vàn 
hàng hóa được bày bán khắp mọi nơi. Nào là đồ điện tử mới nhất, những 
dụng cụ tiện lợi cho cuộc sông, những món đồ trang trí lung linh, những bộ 
đồ thời thượng... Chỉ cần nhìn qua thôi, ai cũng sẽ khát khao có được. 
Những lúc trời lạnh, bạn chỉ cần một cái chăn thôi, nhưng bạn còn muốn cái 
thứ hai có họa tiết thật đẹp. cái thứ ba có chất liệu mềm mại... 


Khi bạn nghĩ muốn một món đồ nào đó, nếu bạn tự hỏi mình nhiều lần xem 
nó có thực sự cần thiết không, có lẽ bạn sẽ bỏ qua hầu hết các món đồ. Thiền 
sư Koike Ryunosuke đã nói: Bạn hãy thử đặt tay lên ngực. Nếu bạn cảm thây 
thật khô sở, thì đó không phải là thứ bạn cần, mà đó chỉ là thứ bạn muốn có 
mả thôi. Khi bạn cảm thây “khô sở” tức là bạn đang nghĩ mình còn thiếu 
thốn cái gì đó trong khi bạn đang rất đầy đủ rồi. 


Quy tắc 14: Chụp ảnh những món đồ mà bạn khó có thể vứt đi được 


Cách nảy đã giúp tôi rất nhiều khi muốn vứt những món đồ mà tôi không nỡ 
vứt đi. Tôi cũng có nhiều món không nỡ vứt, nên cho đến bây giờ, tôi vẫn 
hay chụp ảnh những món mả mình định vứt. Thậm chí có lần tôi đã chụp ảnh 
một cái bấm móng tay trước khi ném nó đi. Thực ra, điều khiến chúng ta 
không nỡ vứt cái gì đó đi không phải là giá trị của món đồ đó, mà là những 
kỷ niệm xung quanh món đồ ấy. 


Tuy nhiên, hãy nhớ răng việc vứt đồ hoản toàn. khác với việc vứt những kỷ 
niệm ây. Có những người dù biết vậy nhưng vẫn không nỡ vứt đi, có lẽ đó 
chính là sự tốt bụng của con người. Những bức ảnh chính là để gợi nhớ cho 
bạn về những kỉ niệm đáng nhớ ấy. Nào là bài văn con làm ở trường, quà kỷ 
niệm từ chuyến du lịch, hay món quà được tặng từ ai đó... Nếu bạn chụp ảnh 
chúng lại, bạn sẽ dễ dàng vứt chúng đi hơn. 


Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn cũng chắng mấy khi xem lại những bức 
ảnh đó đâu. Tôi đã chụp cả nghìn bức ảnh nhưng giờ nghĩ lại tôi thây xóa nó 


đi cũng được rồi. bạn càng vứt đi nhiều thì bạn lại càng chỉ chú ý đến “hiện 
tại” của mình thôi. Nhưng cho đên lúc bạn có thê thoải mái vứt đô mà không 
cân chụp ảnh thì trước hêt bạn cứ chụp chúng lại đi nhé. 


Quy tắc 15: Chuyển những kỷ niệm thành dữ liệu sẽ giúp bạn dễ ôn lại 
kỷ niệm hơn 


Tôi đã từng rất thích máy ảnh phim. Đến bây giờ tôi cũng không tính được 
hết tiền mua phim và tiền rửa ảnh của mình là bao nhiêu nữa. Lúc nảo tôi 
cũng mang theo chiếc máy ảnh bỏ túi yêu thích mỗi khi ra ngoài. Tôi thích 
chụp ảnh, nhưng lại chăng bao giờ biết sắp xếp lại những bức ảnh mình đã 
chụp. Những bức ảnh đã ¡in ra, phim âm bản... tất cả đều được nhét nguyên 
trong túi sau khi tôi đã rửa ảnh ở cửa hàng. Thế nên nhiều lúc tôi cũng chăng 
nhớ mình chụp mấy tâm này ở đâu, lúc nào. Vả lại, tôi chụp được bức nảo là 
cất vào tủ bức đây nên phải rất lâu tôi mới lấy ra xem lại. Tóm lại, tôi là kẻ 
chỉ thích chụp ảnh thôi chứ chắng xem lại bao giờ. 


Tôi đã scan hết mây tâm ảnh chụp và cả những bức thư nhận được bằng 
Scan Snap rồi chuyển chúng thành file dữ liệu. Và bây giờ thì tôi có thể dễ 
dàng xem lại chúng bất cứ lúc nảo. Bạn chỉ cần đặt tên file là ngày vả nơi 
chụp, là có thê gợi nhớ lại những kỷ niệm gắn liền với những bức ảnh đó. 
Thậm chí bạn có thể lưu trữ ở hai nơi cũng được. Nếu lưu chúng vảo Cloud 
Storage, bạn có thể xem lại album của mình ở bất cứ nơi đâu. 


Quy tắc 16: Anh đồ đạc, người bạn ở chung phòng, đến cả tiền nhà cũng 
không trả 


Người ta nói rằng khi mình ngồi, chỉ chiếm một nửa chiếc chiếu tatami, còn 
khi nằm thì chiếm hiết một chiếu. Và không gian cần thiết cho cuộc sống của 
chúng ta chỉ có như vậy mà thôi. Kê cả có người nào chuyền vảo sống cùng 
ta đi chăng nữa thì họ cũng chỉ lấy thêm một phân không gian tương tự như 
vậy. Thế nên, dù có thêm một người nữa sống cùng thì tiền thuê nhà cũng 
không đáng kê mới phải. 


Tuy nhiên, hiện nay, bất cứ ai dù là người sống một mình đi chăng nữa thì 
cũng có một người bạn chung phòng. Đó là anh đỗ đạc. Và không gian để 
anh đồ đạc này năm, ngủ... lại không chỉ là một nửa, hay là một chiếu tatami 
như mọi người. 


Có lẽ ai trong số chúng ta cũng mong muốn răng: “Ước gì mình được sống 
trong trong một ngôi nhà to đẹp nhỉ”. Nhưng thực ra đó không phải là ước 


muốn cho bản thân chúng ta, mà là ước muốn của anh đồ đạc này khi muốn 
ở một nơi rộng rãi mà thôi. Anh chàng Tây chăng bao giờ làm một việc nhà 
nào để có thể sống gọn gảng ngăn nắp hơn, thậm chí còn gây thêm cho 
chúng ta nhiêu việc nhà phiền phức khác. Những trường hợp như vậy chúng 
ta không thể nào cứ thoải mái trả tiền nhà cho anh ta được, hãy cho anh ta ra 
khỏi nhà, hoặc để mấy anh quá to béo phải giảm cân thôi. 


Quy tắc 17: Hãy bỏ ngay ý tưởng “dọn dẹp”, “sửa sang” đi 


Trong lần tổng vệ sinh cuối năm, chắc ai cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, 
ngăn nắp. Và bạn cũng sẽ vứt bớt một vài thứ trong nhà vả sắp xếp lại mẫy 
món đồ linh tinh nằm rải rác khắp nhà. Nhưng, bạn hãy nghĩ xem, sang năm 
bạn cũng sẽ lặp lại như vây. Bạn chỉ cô đề mây món đồ này không ra khỏi vị 
trí cỗ định ban đầu của nó. Bạn cũng chỉ thu dọn lại mãẫy món vương vãi 
khắp nhà, hay cô nhét chúng vảo đâu đấy. Việc này chỉ làm bạn tốn thời 
gian, bận rộn thêm và khiến mọi thứ quay về tình trạng ban đầu thôi. Chỉ với 
việc dọn đẹp, sửa sang nhà cửa thì bạn sẽ phải lặp đi lặp lại nó mãi mà thôi. 


Điều quan trọng hơn việc dọn dẹp, sửa sang đó chính là giảm số lượng đồ 
đạc trong nhà. Nếu bạn giảm được số lượng đô đạc thì tự nhiên sẽ giảm được 
tỉnh trạng. đồ đạc vương vãi khắp phòng. Bây giờ thì trong phòng tôi chắng 
có mây đồ đạc nên cũng không có chuyện đồ đạc bừa bãi lung tung. Và tôi 
cũng chăng còn khái niệm về vẫn đề này nữa. 


Quy tắc 18: Hãy vứt cái tổ mang tên “dọn dẹp” 


Đây chính là một điểm quan trọng trong quá trình vứt bớt đồ đạc của bạn. 
Thường thì mọi người sẽ cho răng trong quá trình dọn dẹp lại nhà cửa, mình 
cũng sẽ vứt bớt được một sô thứ và dân dân sẽ vứt được hêt những đô thừa 
thãi đi. 


Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ tương tự trong trường hợp diệt 
sâu như sau. 


Sau khi bạn giết hết con này đến con khác thì liệu tổ của nó có sạch hết sâu 
hay không? Dù bạn có giết từng con một thì đến một lúc nào đó, sâu trong 
các tô lại tăng lên. Tương tự như vậy, nếu bạn có một cái tổ mang tên dọn 
đẹp, dù bạn có giảm được đỗ đạc trong nhà thì đến một lúc nào đó, những 
món đồ cũng sẽ “sinh sôi” thêm, càng ngày càng nhiều hơn nữa. Bởi vậy, 
ngay từ đầu, bạn cần phải dẹp luôn cái Ổ này đi, đẹp luôn nơi trú ngụ của 
những món đồ này. 


Khi bạn bỏ đi khâu dọn đẹp nảy, tất nhiên đỗ đạc sẽ năm lung tung, vương 
vãi trong nhà. Bất cứ ai khi nhìn vào cũng không thể để nguyên tình trạng 
như vậy được. Và tự nhiên, bạn sẽ giảm dần lượng đồ đạc mình đang có. 
Không có vệc dọn dẹp, những món đồ nảy cũng như những con sâu yếu ớt 
không có tô, đến một lúc nào đó sẽ tự biến mất thôi. 


Quy tắc 19: Giữ nguyên không gian chết trong nhà 


Nói đến việc dọn dẹp, không thê không nhắc đến khái niệm “không gian 
chết”. Thường thì với các khoảng trống không lảm gì trong nhà, ta thường 
tận dụng nó tối đa đề chất đầy đồ đạc. Ví dụ bạn kê một chiếc máy giặt và 
bên trên chiếc máy giặt đó còn trống, thế là bạn treo thêm một cái giá để 
đựng khăn lau hay bột giặt... Nêu mới chỉ như vậy thì vẫn rất bình thường. 
Nhưng nếu bạn tận dụng hệt các khoảng không trong nhà, căng hết dây treo 
hay găn thêm giá đỡ để cất đỗ thì việc dọn dẹp của bạn sẽ trải qua hết ngày 
này đến ngày khác. Lúc đó, bạn chăng thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái 
được vì chắng bao giờ bạn dút ra khỏi việc dọn dẹp đây cả. 


Giống như khi bạn lên một chiếc xe buýt chật cứng người, khi bạn nhìn thấy 
đống đồ bị nhét vào mọi ngóc ngách bạn cũng sẽ thấy bức bối khó chịu. 
Thêm vào đó, việc dọn dẹp hết đồng đồ đó tốn công sức hơn bạn tưởng rất 
nhiều. Có một câu nói là: Tác dụng của thứ vô dụng. Câu này có nghĩa là có 
những thứ nhìn qua tưởng như vô dụng nhưng thực tế lại có tác dụng vô 
cùng to lớn. Và chính những khoảng trống nhìn qua thì có vẻ là “không gian 
chết” nảy lại giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. 


Quy tắc 20: Hãy vứt ý tưởng “một lúc nào đó” nhưng chắng bao giờ đến 


Khi đi mua đồ điện, tôi mang về thêm một đống phụ kiện. Khi săm máy hút 
bụi, tôi cũng mua luôn những trang bị đi kèm mà chưa một lần sử dụng. Có 
những con vít mà tôi chắng hiểu mình mua nó làm gì. Hay trong nhà tôi còn 
rất nhiều dây cáp tôi tích sẵn phòng khi cần đến, nhưng tôi cũng không biết 
phải lắp nó vào đâu. Giờ đây, tôi mới nhận ra là những món đồ cần thiết cho 
một lúc nảo đó như vậy sẽ chăng bao giờ dùng đến. Thậm chí tôi còn quên 
luôn mình có nó trong nhà, thế nên khi cần đến tôi cũng không dùng chúng. 
Cả giấy bảo hành phòng khi đồ dùng hư hỏng tôi cũng vứt luôn vì chẳng bao 
Ø1ờ mở ra cả. 


Tôi hay tích trong nhà đầy những hộp kẹo rỗng, những chiếc túi xinh đẹp 
phòng khi “một lúc nào đó” sẽ dùng. Rồi còn cả quyền sách tiếng Anh mà 


tôi định học lúc rảnh hay bộ đô chơi tôi đang chơi dở. Nhưng thực tế thì thời 
điêm “một lúc nào đó” ây sẽ chăng bao giờ xuât hiện. Thê nên bạn hãy vứt 
hêt chúng đi, chỉ cân giữ những món đô cân thiệt cho hiện tại mà thôi. 


Quy tắc 21: Hãy vứt một thời lưu luyến 


Điều quan trọng khi vứt bớt đồ đạc đó là nó có quan trọng với mình “ngay 
lúc này” hay không. Cũng giống như việc dù bạn có chuẩn bị sẵn đồ dùng 
cho một lúc nảo đó trong tương lai thì cuối cũng cũng sẽ thành lãng phí, nếu 
bạn cứ giữ mãi những đồ vật trong quá khứ, thì những món đồ nảy sẽ tăng 
lên mãi không thôi. 


Những quyền sách giáo khoa thời học sinh, những cuốn sách giúp ta trưởng 
thành hơn khi còn tâm bé, những bộ đồ tủ trước đây, những sở thích một thời 
hay những món quà kỉ niệm của người yêu... Nếu cứ mãi chìm trong quá 
khứ, thi bạn chắng bao giờ nhận ra được “hiện tại” của bản thân. Chỉ quan 
tâm đến quá khứ, bạn cũng đã tạo ra cho mình thái độ khinh thường chính 
bản thân ở hiện tại. 


Nếu bạn thực sự muốn thay đồi, chỉ nên giữ những thứ cần thiết cho “hiện 
tại” mà thôi. 


Quy tắc 22: Vứt những món đồ lãng quên 


Một người sống tối giản lý tưởng là có thê cho đi hết những đồ vật của mình. 
Nếu chỉ giữ những món đồ hay sử dụng, những món thật cần thiết cho mình 
thì chắc chắn bạn có thể nhớ hết những đồ vật mình đang có. Hay nói ngược 
lại, những món đồ mà bạn đã quên thì thực sự không phải là thứ quan trọng 
với bạn. 


Khi dọn phòng và vứt bớt đồ, bạn sẽ gặp phải những thứ mà chính bạn cũng 
phải thôt lên: “Mình cũng có cái này á!” Nêu biệt nói, chặc hăn chúng sẽ trả 
lời là: “Vâng, vâng, anh có đây, chính anh đây.” 


Ví dụ những bộ quần áo năm yên trong góc tủ. Bạn có thể phối hợp với 
những phụ kiện khác, nhưng đến tận bây giờ, bạn vẫn không đụng đến nó, 
thế nên nó không cần thiết với bạn. Bởi nếu cần thiết thì nó đã không nằm 
yên một chỗ như vậy. Rồi cả những đỗ vật nho nhỏ bị rơi vào khe giữa tivi 
và bức tường cũng không còn cần thiết nữa. Nếu cần nó, bạn đã lật tung cả 
ngôi nhà lên để tìm rồi. Hay nếu bạn có những thùng giấy được chuyền đi 
chuyền lại mỗi khi chuyên nhà mà chăng mở ra lần nào, thì nói thật là sau 


nảy bạn cũng không cần đến nó đâu. Hoặc nêu có những thùng giây mà bạn 
cũng không nhớ mình nhét gì vào trong đây thì bạn vứt luôn đi cũng được. 


Quy tắc 23: Đừng trở thành nhà sáng tạo khi vứt đồ 


Mỗi khi vứt đồ, chúng ta có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo đáng kinh 
ngạc mà bình thường không bao giờ nghĩ đên. 


“Từ từ đã nào. Cái hộp kẹo rỗng này trông có vẻ còn dùng được vào việc gì 
đó. Nêu dùng nó làm hộp đựng thuôc thì sao nhi.” 


“Quả nhiên, cái túi Tote này không dùng được nữa rồi, ngày mai vứt nó đi 
thôi. Ở không, dùng nó đê đựng mây cải túi giây cũng được ây nhỉ.” 


“Cái lọ nước hoa này đẹp thật đây, nhưng mà mình chăng dùng nữa, hay là 
vứt đi thôi. ÀA không! (khi nào có thời gian) mình sẽ mua dây điện ở Tokyu 
Hands và biên nó thành một cái đèn tuyệt đẹp.” 


Có lẽ, bạn sẽ chăng bao giờ làm xong cái đèn đây đâu. Thực ra, bạn chỉ nghĩ 
ra mấy ý tưởng kỳ quái này để trốn việc phải vứt đồ đi mà thôi. Dù những ý 
tưởng này có vẻ khả thi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đang tin được. 
Mỗi khi chúng ta vứt đồ là chúng ta lại có thể biến thân thành một nhà sáng 
tạo hàng đâu thế giới. 


Quy tắc 24: Hãy bỏ ý tưởng “lấy lại vốn” 


Một trong những lý do chính khiến chúng ta cảm thấy “Tiếc quá!” mỗi khi 
vứt đồ đó chính là những món đồ đó rất đắt. Và trong đầu chúng ta luôn có 
suy nghĩ: “Nó đắt đến thế mà mình lại chưa lấy lại được hết vốn nữa”. Tuy 
nhiên, trong tương lai bạn cũng không có khả năng lấy lại tiền vốn đâu. 


Tôi có thê đưa ra một ví dụ cho bạn: “Bạn có một chiệc áo từ kiêu dáng đên 
màu sắc thật tuyệt, môi tội kích cỡ không vừa nên chăng thê mặc được. Và 
vì bạn đã tôn rât nhiêu tiên đê mua nó, nên bạn không nỡ vứt nó đi. 


Nhưng, bạn hãy nghĩ thêm một chút. Nêu bạn không vứt nó đi thì chiếc áo 
này sẽ chiêm mất không gian nhà bạn, và mỗi lần nhìn thấy nó, tâm HEHE 
của bạn lại càng đi xuông: “Ôi, mình chăng dùng đến nó. Mua lỗ rồi...” Nếu 
quy đối những tôn thất này ra tiên thì, cái áo nảy đang âm thầm lấy đi của 
bạn từ vải chục đến vài trăm yên mỗi ngày. Những món đô khác cũng vậy. 
Với những cổ phiêu giá giảm liên tục thì tốt nhất hãy tống khứ nó đi. Bạn 
cũng hãy vứt luôn ý tưởng “lấy lại vốn đi”. Để bảo đảm được túi tiền vả tâm 


trạng sau này của mình, thì bạn nên bỏ qua lân lô vôn này càng nhanh càng 
tốt. 


Quy tắc 25: Vứt “hàng dự trữ” 


Nếu không có sẵn hàng nhu yếu phẩm hàng ngày như giấy vệ sinh, khăn 
giấy... thì những lúc cần dùng đến sẽ rất bất tiện. Vì thế nên mình sẽ mua 
thật nhiều và tích sẵn trong nhà. Bây giờ đang giảm giá, mua nhiều thôi... 
Bạn hãy tạm biệt luôn những ý tưởng này trong ngày hôm nay nếu thực sự 
muốn giảm bớt đồ đạc trong nhà. 


Những món đồ mua nhiều hơn mức cần thiết cũng sẽ chiếm những khoảng 
không gian hơn mức cân thiết. Bạn cũng sẽ phải sắp xếp, dọn dẹp cho những 
món tích sẵn này. Thế nên, nếu có quá nhiều món dự trữ trong nhà, bạn sẽ 
không thể biết hết số lượng tích trữ là bao nhiêu. 


“Minh còn bông ngoáy tai không nhỉ? Rẻ thế này thì mua luôn thôi nhỉ.” Và 
thế là trên đường về nhà bạn mua thêm một ít mang vẻ. 


Nếu bạn hay tích sẵn đồ trong nhà, thì bước đâu chỉ mua nhiều thêm một cái. 
Sau khi dùng hết đồ trữ sẵn lại mua thêm một cái nữa. Sau đó mới dần dần 
giảm xuống còn không. Nếu trong nhà hết đỗ, bạn có thể ra ngoải mua tiếp. 
Trong những trường hợp khẩn cấp, nếu chỉ biết mua tích đỗ cho bản thân mà 
không nghĩ đến người khác thì thật đáng xấu hồ. Hãy dừng việc mua hảng 
tích trữ trong nhà! 


Quy tắc 26: Cảm nhận sự rung động của con tim 


Có một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nghệ thuật bài trí của người Nhật, 
bán rất chạy của Marie Kondo là: “Trái tim đập rộn ràng”. Đây chính là bí 
quyết khi phân loại đồ đạc, bạn nên chạm vào từng món đồ và chỉ giữ lại 
những món nào khiến bạn thực sự cảm thây xúc động. Và thực sự thì phương 
pháp chọn đồ đơn giản này cũng vô cùng tiện lợi. Những món đắt tiền nhưng 
không hợp thời nên chẳng sử dụng bao giờ, những món đô không dùng đến 
mả lại khiến mình phải mất công bảo quản... những món này chắc chăn sẽ 
không khiến bạn cảm thấy lưu luyễn. Bạn hãy tin vào cảm giác “rộn ràng” từ 
con tim mình. 


Cảm giác rộn ràng này là ở ngay hiện tại, không phải ở quá khứ, cũng không 
phải ở tương lai. Thê nên, bạn có thê tập trung vào những món đô cân thiệt 
ngay tại thời điệm này. Và vì bạn chỉ quyêt định dựa vào cảm giác của con 


tim nên có thê giảm tối đa thời gian quyết định cho mình. Làm theo cách nảy 
bạn mới thấy, để con tim rung động thực sự khó hơn tưởng tượng rất nhiều. 
Thế nên, những món mà bạn vốn không nỡ vứt đi cũng có thể cho vào danh 
sách vứt bớt. 


Mỗi lần định vứt bớt món đồ nào đó, bạn cũng cần phải tự hỏi bản thân: ““Fại 
sao mình lại không thê vứt đi được nhỉ?” Hơn nữa, đây cũng là cách hiệu 
quả đê bạn luyện cho mình có được cảm giác nhạy bén hơn với đô đạc. 


Quy tắc 27: Tận dụng các cuộc bán đấu giá để giảm bớt đồ 


Bản thân tôi đã vứt được rất nhiều thứ nhờ các địa điểm bán đấu giá. Những 
bộ quần áo không mặc đến, những đồ điện gia dụng không dùng, bộ sưu tập 
máy ảnh... Trong đó, thứ khiến tôi không thể quên được chính là máy tráng 
phim. Lúc trước, tôi đã phải vay bạn đến 150 nghìn yên để mua nó, cuối 
cùng lại chăng dùng đến một lần. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đem chiếc máy 
ra chỗ bán đấu giá cũng chỉ có 100 nghìn yên thôi, nên tôi lại giữ mãi trong 
nhà. Cuối cùng, tôi lại vứt nó vảo khu rác tái chế. 


Quy tắc 2§: Tận dụng các cuộc bán đâu giá đề nhìn lại các món đô 


Tôi đã giảm được rất nhiều món đô nhờ các cuộc bán đấu giá mà tôi đề cập ở 
trên. Tại các sàn đấu giá như Yahoo Auction, bạn phải chụp ảnh từng món 
đồ, ghi thông tin của từng thứ, nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Theo anh Itou 
Kota, người tôi đã giới thiệu ở đầu cuốn sách, dù mất nhiều thời gian nhưng 
các sàn bán đấu giá này lại là cách tốt nhất để cắt giảm đồ đạc. Anh Itou vốn 
có rất nhiều dụng cụ, thiết bị âm nhạc và nghe nói anh đã sử dụng các dịch 
vụ bán đấu giá này đề giảm bớt chúng. 


Lý do tôi khuyên bạn nên dùng các cuộc đấu giá là quy trình của nó mất khá 
nhiều thời gian. Bạn sẽ phải chụp bức ảnh thật tốt, và tóm lược lại đặc điểm, 
tính năng của món đô đó. Nhờ vậy, bạn sẽ nhớ lại phần nảo cảm giác lúc mới 
mua nó. Và bạn cũng có thời gian xem xét lại món đồ một lần nữa, suy nghĩ 
về lý do mà bạn không cân đến nó. Vì phải mất khá nhiều thời gian và công 
sức nên bạn sẽ chắc chăn hơn với suy nghĩ: Nếu mua một lần nữa, sẽ không 
mua thứ giống thế này. Đây chính là lợi ích khi dùng dịch vụ bán đấu giá. 


Quy tắc 29: Dịch vụ bán đồ tại nhà 


Khi bán hàng qua sàn đâu giá, bạn sẽ mất khá nhiều công sức cho việc 
chuyên đô. Bạn sẽ phải dùng hộp giây, hộp xôp đê gói phém kỹ càng trước 


khi cho chuyển đi. Qua sàn bán đấu giá, giá của món đồ cũng bị rẻ hơn ít 
nhiều. Thế nên bạn có thể dùng dịch vụ bán đồ tại nhà. Bạn sẽ chăng phải 
mất công gói ghém, vận chuyên, người mua sẽ đến tận nhà bạn đề lây đô. 
Dịch vụ tôi hay sử dụng là Takaku Ureru Dot Com. Dịch vụ này cho phép 
tôi bán được nhiều đồ khác nhau. 


Lúc bán chiếc tivi 42 inch, tôi đã sử dụng dịch vụ này. Lúc đó tôi chỉ làm 
mỗi việc bọc nó lại thôi. Sau đó tôi cũng bán luôn PS3 và thiết bị chiếu phim 
trong nhà. Rồi lúc bán cả giá sách, người của cửa hàng sách cũ ở Jinbocho 
đã đến tận nơi để mua. Anh ấy đã tính giá từng quyên sách cho tôi, nhưng 
tổng cộng lại cũng chỉ có 20 nghìn yên. Quan trọng là nếu bạn chỉ phải bỏ ra 
ít công sức để vứt đi thì việc bỏ bớt đồ sẽ đễ dàng hơn nhiều. 


Quy tắc 30: Đừng nghĩ mãi về “giá lúc mua” 


Khi tôi mua một chiếc tivi Plasma 42 inch, giá mua lúc đây là §0 nghìn vên. 
Đến lúc bán tivi, tôi chỉ bán được với giá 18 nghìn yên. Rạp chiếu phim 
trong nhà lúc mua là 40 nghìn yên, lúc bán chỉ còn 5 nghìn yên. 


Nói thực là tôi đã nghĩ nó sẽ được giá hơn một chút. Vì đây đều là hàng đã 
dùng ba năm nên khi đưa đi bản đầu giá, giá thành có thể bị chênh lệch một 
chút. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta chỉ nghĩ đến giá tiền lúc mua chúng mả 
thôi. Vì thế chúng ta cảng khó có thể bán chúng đi được. 


Dù là xe mới hay nhà mới thì chỉ cần qua ngày thứ hai cũng sẽ trở thành đỗ 
cũ. Ngày qua ngày, giá trị của món đồ đây cũng sẽ giảm dân so với giá tiền 
lúc mua vê. Nhưng vì là đồ của mình nên bao giờ ta cũng nghĩ đến nó với 
giá trị cao nhất. Khi nhượng lại đồ cho người khác, bạn hãy thử đứng từ vị 
trí của họ đề nhìn nhận giá trị của món đồ này, có thể bạn sẽ dễ dàng cho nó 
đi cũng nên. 


Quy tắc 31: Cửa hàng chính là “kho chứa đồ” trong nhà bạn 


Tác giả Yosumi Daisuke có giới thiệu trong một tác phẩm của mình về ý 
tưởng: “Coi cửa hàng như kho chứa đồ trong nhà bạn”. Ý tưởng nảy có vai 
trò quan trọng trong việc cắt giảm đô dự trữ trong nhà. Theo ý tưởng này, 
các cửa hàng chính là kho chứa đồ có thể đảm bảo được về chỗ chứa các đồ 
dùng cũng như luôn bảo quản cần thận các món đô đấy phòng khi chúng ta 
cần đến chúng. Và các cửa hàng tiện lợi chính là những kho đồ luôn mở cửa 
24 giờ cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến cửa hàng, không phải là chúng ta 
đến mua đồ mà là đến đề lấy đô. 


Nhờ có các kho chứa đồ này mà chúng ta không cần bớt không gian để làm 
phòng chứa đô trong nhà nữa, hàng tháng cũng không phải mât tiên đê bảo 
quản đồ trong đấy. Hay ta cũng không phải vất cả khi nhét đồ vào trong 
phòng. 


Ở Nhật có rất nhiều cửa hảng. Đó cũng là các kho chứa đồ luôn đây ắp hàng 
và luôn chào đón chúng ta niềm nở. Nếu đến đó, bạn sẽ được chảo đón bằng 
những nụ cười thân thiện. Còn nếu nói về các cửa hàng trên mạng thì 
Amazon cũng là một kho chứa không lỗ. Bạn đã có nhiều kho chứa đồ thế 
nảy rồi nên không cần phải làm thêm kho chứa đô trong nhà nữa đâu. 


Quy tắc 32: Phố phường chính là phòng khách nhà bạn 


Tôi rất hiểu những bạn nào muốn kê một chiếc sô pha thật lớn trong nhà để 
khách khứa có thể ngồi thoải mái khi đến chơi. Tuy nhiên, tôi thấy bạn 
không cần thiết phải có phòng khách trong nhà mình. Bạn có thể để nó trong 
khu phố của bạn. Với tôi, phòng khách của tôi chính là một nhà hàng gia 
đình trên phó, nơi tôi có thể ngôi bao lâu tùy thích và có ghế sô pha vô cùng 
êm ái. Đó cũng là một quán cả phê cổ điển, nơi bạn chỉ cần gọi một ly cả phê 
và có thê ngồi nói chuyện bao lâu tùy thích. 


Tôi cũng rất hiểu mọi người đều muốn mời bạn bè về nhà, ăn một bữa lầu, 
cùng nhau làm món tráng miệng hay tô chức những bữa tiệc gia đình. Tuy 
nhiên, bạn cần biết số dụng cụ đề phục vụ cho những dịp hiếm hoi đó tốn 
khá nhiều diện tích trong nhà. Bây giờ, nêu bạn bè muốn đến nhà tôi ăn lâu, 
tôi sẽ nói: Lầu ả, ý kiến hay đấy. Nhưng trong nhà tôi chắng có gì đề nấu lầu 
được cả. Xin lỗi nhé. Bù lại tớ biết một quán rất ngon, lại rẻ nữa. Mình đến 
đây đi. Sau đó có thê về nhà tôi uống tiếp tăng hai nhé. 


Nếu bạn nghĩ toàn bộ khu phố này đều là phòng khách nhà bạn, bạn sẽ làm 
được rât nhiêu thứ. 


Quy tắc 33: Hãy vứt bỏ những thứ bạn không hiểu rõ về nó 


Đây cũng lả một câu nói nối tiếng trong các tác phẩm của Yosumi Daisuke. 
Bạn càng yêu thích món đồ đó bao nhiêu, bạn càng biết rõ lịch sử hình thành 
hay bối cảnh thương hiệu của món đồ đây. Trong mỗi món đồ thực sự tốt, 
hay trong những món đồ được gửi găm cả tình cảm, sự yêu thương chân 
thành luôn có một câu chuyện đi cùng với nó. 


Và trong vô vàn các món đô tại sao bạn lại chọn món đô này? Hiệu rõ vê nó 


có nghĩa là bạn có lý do để chọn lựa trong thế giới đồ đạc phong phú hiện 
nay. Không phải là món đô nào khác mà phải là chính món đô này, không có 
nó thì không được. 


Những món đồ có lý do rõ ràng như vậy luôn là những món đồ hoàn hảo với 
chúng ta. Còn những món mà bạn không biết vì sao lại chọn nó thì hãy vứt 
đi hoặc đổi sang thứ khác. Những món đồ không có lý do rõ rảng thì cũng 
không mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn. Nếu bạn sở hữu những món đồ 
mà bạn hiểu rõ, thì bạn sẽ không còn ước ao đến những thứ mà mình không 
có nữa. 


Quy tắc 34: Hãy vứt bỏ những món đồ mà bạn không nghĩ là sẽ mua 
một lân nữa 


Một cách khác khá hiệu quả để quyết định xem món đồ này có thực sự cần 
thiết với mình hay không chính là bạn hãy tự hỏi: “Nếu mình đánh mất món 
nảy, liệu mình có mua lại một cái giống hệt với giá tiền như thê không nhỉ?” 
Bạn hãy tưởng tượng là mình làm mất nó, hay bị ai đó lây mât hoặc dùng 
quá lâu nên nó đã bị hỏng... trong trường hợp đấy, nếu bạn vẫn muốn mua 
lại một cái giỗng hệt với giá tiền tương đương thÏ có thể khắng định, đó là 
món đồ mà bạn thực sự yêu thích và thây thực sự cần thiết. 


Hay nói ngược lại, nếu bạn nghĩ: Không, nhất quyết tôi sẽ không mua thêm 
một lần nào nữa... thì đó chính là những món đồ mà bạn chăng bao giờ dùng 
đúng chức năng của nó, hoặc nó không xứng đáng với số tiền mà bạn đã bỏ 
ra. VÌ vậy, hãy vứt chúng đi. Nêu bạn nghĩ: Lần sau mình sẽ mua cái khác 
vậy. Điều đó có nghĩa là bạn không ưng món đỗ ở điểm nào đó, và bạn cũng 
nên vứt nó đi thì hơn. Nếu thực sự yêu thích, thực sự cần món đồ nảo đó thì 
băng cách này hay cách kia, bạn sẽ có nó trong tay. Dù có đánh mất hay lảm 
hỏng nó, bạn vẫn sẽ mua cái giống như vậy thôi. Và chính những món đồ 
như vậy mới có thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho bạn. 


Quy tắc 35: Bạn có nhớ hết những món quà mà bạn đem tặng không? 


Có một thứ khiến bạn rất khó để bỏ nó đi. Đó là những món quả bạn nhận 
được. Bởi mọi người thường cảm thấy nếu vứt những món quà đó đi thì 
không khác gì vứt luôn tình cảm của người tặng và bản thân mình sẽ trở 
thành một kẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ thêm một chút. Dù có 
nhớ hết những món quà bạn được tặng, vậy bạn có thể nhớ được người tặng 
những món quả đó là ai không? Khi tặng quà, tôi chưa bao giờ hỏi các câu 


như: Sau này anh sẽ dùng đến nó chứ? Những món quả mà tôi đã tặng, thậm 
chí tôi còn cảm thấy nó sẽ làm phiền đối phương, mặc dù họ không cần 
nhưng cũng không dám vứt nó đi, nên chắc mọi người ghét nó lắm. Thế nên 
tôi cũng muốn mọi người nhanh vứt mấy món quà đó đi. 


Nếu bạn nhận được một món quà không cần thiết từ ai đó, nếu bạn vẫn còn 
đang nhìn nó và thở dải, tốt nhất bạn nên vứt nó đi. Đó cũng chính là cách 
bạn tôn trọng người tặng. G1ả sử có ai đó giận bạn vì đã vứt món quà anh ta 
tặng trước đây, tôi nghĩ là bạn nên giữ khoảng cách với người đó, những 
người không bao giờ coi trọng “hiện tại” của bạn. Bản thân tôi cũng không 
muốn trở thành người chỉ biết thể hiện tình cảm của mình qua vật chất. 


Quy tắc 36: Hãy thử đặt mình vào vị trí của người đã mắt và cảm nhận 


Nếu có thứ khó vứt hơn cả những món quả thì có lẽ đó chính là di vật của 
người đã khuất. Chúng ta luôn muốn trân trọng những kỉ niệm cuối cùng của 
họ nên dù chăng bao giờ dùng đến, chúng ta vẫn cất giữ kỷ vật của họ trong 
nhà. Đó là những tình cảm đẹp, là sự trân trọng của chúng ta với họ. Tuy 
nhiên, hãy thử đặt mình vào vị trí của người đã khuất. Bạn sẽ vui vẻ nếu 
những món đô bạn để lại gây phiền phức cho những người thân của bạn hay 
sao? Liệu bạn có muốn những người thân của mình được sống vui vẻ, hạnh 
phúc mà không phải lúc nào cũng lo lắng vì những món đồ nảy? 


Thật tuyệt với nếu bạn biết trân trọng những di vật của người thân. Tuy 
nhiên, nếu bạn phải dành quá nhiều thời gian, công sức cho chúng và sau đó 
chính bản thân bạn lại cảm thây mệt mỏi, thì đó không phải là điều mà người 
thân của bạn mong muốn. 


Theo tôi, thay vì dành thời gian, công sức để bảo quản những món đồ mà 
người thân đê lại, bạn nên dành thời gian đê hôi tưởng lại những lời họ nói, 
những việc họ làm thì hơn. 


Quy tắc 37: Vứt đồ đi, những thứ còn lại mới là quan trọng 


NakazakI Tatsuya, họa sỹ truyện tranh, tác giả của tác phẩm Jimi Hendrix là 
một người tôi giản đến tận cùng. Sau đây tôi xin trích dẫn câu nói trong tác 
phẩm Người đàn ông vô sản của ông: Những bức ảnh, những cuộn phim hay 
quyên nhật ký, thậm chí là cả quá khứ của tôi cũng không liên quan gì đến 
tôi cả. Dù tôi có vứt đi những bức ảnh chứa đây kỉ niệm thì những kỉ niệm 
đó vẫn ¡n sâu trong tâm trí tôi. Vứt đi đồ đạc, thậm chí là vứt đi quá khứ của 
mình không phải là điều gì to tát. Nếu tôi có lỡ quên kỷ niệm nào đó, thì với 


tôi, đó là những điêu nên quên đi. Bởi những ký ức quan trọng trong cuộc 
đời sẽ tự nhiên In sâu vào tâm trí tôi. 


Sau khi đọc được những dòng nảy, tôi lại cảm thấy mình có thể vứt nhiều 
hơn nữa. Sau khi đi qua bộ lọc của kí ức, những việc quan trọng tự nhiên sẽ 
lưu lại trong trí óc của mình. Và dù không có những món đồ gợi nhớ đến 
những kỉ niệm đó, tôi cũng có thể nhớ được chúng. Hơn nữa, nhờ vứt bớt đồ 
đạc, tôi cũng không bị chúng làm phiền nữa, thậm chí còn có thê nhớ rõ hơn 
những điều quan trọng đấy. 


Quy tắc 38: Cắt đứt gốc phát sinh trong chuỗi gia tăng dụng cụ 


Khi bạn chuyển từ một chiếc điện thoại sang dùng hai cái, số lượng đồ đạc 
tăng lên không chỉ có một chiếc điện thoại đâu. Đi kèm với nó còn là khoảng 
không gian mả chiệc điện thoại này chiếm chỗ, là màng bọc chỗng vân tay. 
Ngoài ra còn có cả tai nghe, móc treo nữa. Vậy là cùng một lúc bạn phải săm 
thêm đến năm món nữa tôi. 


Nếu bạn mua máy tính, bạn còn phải có thêm giá đỡ, máy In, máy scan, 
USB, ô cứng ngoải, phần mềm xử lí văn bản, dụng cụ vệ sinh... Cứ như vậy, 
khi bạn sắm thêm một món đồ nảo đó sẽ có cả cơ số các món phụ kiện đi 
theo. Vậy nói ngược lại, nêu bạn vứt được món đồ bắt đầu cho chuỗi đồ 
dùng đấy, bạn có thê vứt thêm rất nhiều thứ khác. Khi tôi bỏ chiếc 


tivi, tôi có thê bỏ thêm những đô kết nỗi cùng nó như: thiết bị chiêu phim 
trong nhà, PS3 và cả ổ cứng ngoải để quay phim. Thậm chí tôi còn vứt được 
cả đồng dây cáp nối thiết bị, các đầu chuyên đổi hay cục sạc... Khi bỏ chơi 
điện tử, tôi cũng chăng cân phải giữ lại sơ đồ đánh quái, thẻ gỗ hay cúp danh 
hiệu nữa. 


Tóm lại, nêu mục đích của bạn là nhăm vào các món đô lớn thì kêt quả bạn 
nhận được sau khi dọn dẹp cũng không nhỏ chút nào. 


Quy (ắc 39: Nếu bạn không định xây viện bảo tàng, hãy vứt những bộ 
sưu tập đi 


Chắc hăn bạn đã từng nghe đến cái tên Shigeru Kashima, nhà văn nỗi tiếng 
thích các tác phẩm văn học cô điền, luôn sưu tầm các tác phâm văn học Pháp 
có giá trị. Hay bạn cũng có thể biết nhà thiết kế Shin Sobue, người luôn sưu 
tầm tác phẩm Cậu âm của Natsume Soseki qua từng thời kỳ. Họ đều là 
những nhả sưu tầm vĩ đại hơn hăn chúng ta, và những gì họ đang sở hữu 


cũng thực đáng quý. Với những bộ sưu tập quý giá, có thể mở thành bảo 
tàng như vậy chăc chăn sẽ được bảo quản rât cần thận. Và trên thực tê, nhà 
kinh tê học Takuro Morinaga đã mở một bảo tàng nhỏ về xe mIn1. 


Tất nhiên không phải bộ sưu tập nảo cũng vậy. Có những bộ sưu tập mà bạn 
chỉ cần kiên trì tìm kiếm một chút là sẽ có được ngay. Theo tôi, những bộ 
sưu tập như vậy chỉ là gánh nặng cho chính chủ nhân của chúng mà thôi. 
Những bộ sưu tập thực sự quý giá vốn đều được bảo quản cân mật ở một nơi 
nào đó rồi. Vậy nên, nếu bạn chỉ sưu tầm đề chơi đùa thì tốt nhất là nên ném 
chúng đi. Ngôi nhà của bạn không phải là một viện bảo tàng. Còn nếu bạn 
muốn chiêm ngưỡng những món đồ quý giá, hãy đến viện bảo tàng mà xem. 


Quy tắc 40: Mượn những món đồ mà bất cứ ai cũng có 


Trong bộ phim Trong nhà tôi chăng có gì cả của tác giả Yururimai, tôi ân 
tượng nhất là đoạn cô ấy vứt đi cuỗn album ảnh tốt nghiệp của mình. Lúc đó 
tôi đã nghĩ đến cả món đồ quan trọng bậc nhất trong các kỷ niệm mà cô ấy 
cũng vứt đi, quả là một người cuồng vứt đô. Tuy nhiên, giờ nhìn lại mới thấy 
phân lớn mọi người sẽ giữ lại cuỗn album tốt nghiệp của mình. Và một thứ 
được cả trăm người cất giữ như thế thì hắn cũng không phải đồ quý giá gì. 


ĐI cùng với cảm giác ˆ "muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình” thường là 
cảm giác không muôn làm phiền hay gây khó khăn cho người khác. Nhưng 
nếu thực sự muốn nhìn lại ảnh tốt nghiệp của mình đến mức không ngủ 
được, bạn có thê gọi điện cho bạn bè và mượn xem lại. Có thể làm như thế 
sẽ hơi phiên phức, nhưng nếu chỉ vì một lời nhờ vả như thế mà lại lạnh nhạt 
với bạn thì người đó không xứng đáng là bạn của bạn. Nếu chúng ta không 
quên tình cảm bạn bè, không quên sự trân trọng dành cho nhau, thì những 
phiên phức nảy sẽ không bao giờ trở thành phiền phức thực sự. 


Quy tắc 41: Cho thuê những thứ cho thuê được 


Ngày nay, thông qua mạng Internet, bạn có thể dễ dàng cho thuê mọi thứ. 
Với những món đồ một năm bạn chỉ dùng một lần thì tôi khuyên bạn nên 
cho thuê chúng. Trong các đại hội thể thao, người ta cũng hay cho thuê ông 
nhòm hay những người ít đi du lịch cũng có thể cho thuê vali để giải phóng 
không gian trong nhà. Bạn cũng có thê cho những ai muốn scan sách vở thuê 
máy scan, và một năm một lần chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi scan 
sách. Đó cũng không phải là một ý tưởng tôi. Nếu trong nhà có những bộ 
quân áo mà có lẽ cả đời chỉ mặc một lần trong ngày lễ của trẻ em hay máy 


hút bụi công suât lớn chỉ dùng cho lân dọn nhà cuôi năm thì bạn nên cho 
thuê chúng. Thậm chí cũng có người cho thuê dụng cụ leo núi và đô lặn nữa. 
Rôi còn có cả dịch vụ cho thuê âu phục đã được các nhà cô vân phôi đô cân 
thận. 


Còn nếu là người đi thuê, trước hết bạn có thể thuê đồ về dùng. Nếu thực sự 
thích hay cần nó, lúc đây bạn mua hăn về cũng chưa muộn. Trên thế giới còn 
có những chuyện như cho thuê giường ngủ, cho thuê người yêu, nhưng đó lại 
là những câu chuyện khác. Nếu bạn còn đắn đo về thời gian, tiền bạc và công 
sức để bảo quản đồ dùng trong nhà thì cho thuê là một ý tưởng tuyệt vời. 


Quy tắc 42: Đăng những món đồ bạn đã vứt và ngôi nhà của bạn lên 
mạng xã hội 


Trong ăn kiêng có một phương pháp khá hiệu quả lả nói cho mọi người biết 
mình đang ăn kiêng. Cách này cũng có thể áp dụng được trong việc vứt đô. 
Nếu ăn kiêng một mình, kiểu gì bạn cũng nghĩ ra đủ lý do để không thực 
hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, như tôi đã nói, con người rất hay đề ý đến ánh 
mắt của người khác, thế nên ta có thê lợi dụng đặc điểm này. Ví dụ bạn viết 
mục tiêu của mình lên mạng xã hội là: cắt giảm một nửa số quần áo. Sau đó 
bạn đăng ảnh những bộ đồ bạn đã vứt cùng với tủ quân áo của bạn mỗi khi 
vứt thứ gì đó đi. Việc này hoàn toàn khác khi bạn thực hiện một mình. 
Những phản ứng, nhận xét của mọi người có thể trở thảnh động lực cho bạn. 


Bản thân tôi cũng đăng ảnh nhà của mình trên blog. Sau khi đăng ảnh, tôi 
thây tiến độ cắt giảm đồ đạc được đây nhanh hơn nhiều. Gần đây đang có 
trào lưu giữa những người sống tối giản. Đó là đăng những món đồ mình 
không cần lên mạng xã hội kèm thêm lời nhắn: Có ai cần thứ này không? 
Nếu tìm thấy người cân nó, bạn sẽ không phải vứt món đồ đó đi và giảm 
được cảm giác tiếc nuối khi vứt đồ. Thậm chí bạn còn cảm thấy vui hơn khi 
những món đô đó được dùng đúng chức năng của nó. Quả là một mũi tên 
trúng hai đích đúng không nào. 


Quy tắc 43: Nếu bạn bắt đầu từ con số không? Nếu bạn bị mắt trộm? 
Nếu bạn chuyển nhà? 


Có một bộ phim tài liệu khá thú vị là 360 ngày cho cuộc sống giản đơn. Có 
một ngảy, nhân vật chính cất hết đồ dùng dụng cụ của mình vảo trong kho và 
tự đặt ra quy tắc: mỗi ngày chỉ được lây ra một thứ. Ngày đầu tiên, trên 
người cậu ta hoản toàn không có gì cả, thể nên cậu ta chỉ lây giấy báo đề che 


bộ phận quan trọng và lao nhanh trên đường hướng đên chô nhà kho. Và 
ngày đâu tiên đó cậu ta chỉ lây ra một chiêc áo khoác rôi năm ngủ trên nên 
nhà cứng. 


Đây chính là cuộc thí nghiệm nhằm tìm ra món đồ quan trọng với bản thân 
mình. Dù bạn không thể làm như nhân vật chính trong phim, nhưng bạn 
cũng có thể làm một thí nghiệm tương tự trong trí tưởng tượng của mình. 
Bạn hãy coi mình không có bất cứ thứ gì và mỗi ngày bạn chỉ có thể lây một 
thứ duy nhất. Vậy những món đồ nảy sẽ xếp thứ mấy trong trình tự chọn đồ 
của bạn? Nếu bạn bị trộm đồ, bạn có muốn mua lại với giá như cũ không? 
Tuân sau bạn chuyển nhà, bạn có mang nó đi cùng không? Có lẽ phần lớn 
những món đồ bạn lây đều chắng có lý do nào đặc biệt mà chỉ lấy đi trong vô 
thức mà thôi. Đặt câu hỏi cho chính những món đồ của bạn là một điều hết 
sức quan trọng. Hỏi đồ đạc trong nhà cũng chính là bạn đang tự hỏi mình về 
vị trí của chúng trong cuộc sông của bạn. 


Quy tắc 44: “Giả vờ” vứt thử 


Khi có những món đồ khiến bạn đăn đo không biết có nên vứt hay không, 
bạn nên dùng cách “giả vờ” vứt thử nó đi. Có một cách mà những người 
sống tôi giản hay sử dụng đó là gom hết những thứ định vứt rồi nhét chúng 
vào các thùng, túi hay giâu vào trong tủ. Điều quan trọng trong phương pháp 
này là để đồ đạc ở một nơi khác với chỗ để quy định của chúng. Thậm chí 
bạn có thể nhét chúng vào túi rác, chuẩn bị sẵn sàng để vứt chúng đi cũng 
được. Dù bạn có nhét vào túi rác cũng không có nghĩa là bạn phải vứt chúng 
đi thật. 


Tủy theo món đồ mà bạn giâu chúng đi trong một tuần hay một tháng, để 
bạn thử sống mà không có món đồ đó xem sao. Làm theo cách này bạn sẽ 
nhận ra món đô nào không cân thiết với mình. Trong khoảng thời gian nảy, 
nếu có việc cần thiết và bắt buộc bạn phải lôi món đồ nào đó ra thì bạn 
không cần phải vứt nó đi. Vì bạn thực sự cần dùng đến nó. 


“Giả vờ” vứt thử có nghĩa là bạn thử kéo khoảng cách với các món đô của 
mình và xem xét lại môi quan hệ giữa mình với đô đạc. Nó cũng giông như 
trong tình yêu vậy, nhưng đôi phương là các món đô. 


Quy tắc 45: Vứt những món đồ có màu sắc kích thích 


Đô đạc trong nhà tôi đêu có màu trăng, màu be, màu xám hoặc màu 8ô. 
Chúng đêu là những màu thích hợp cho mặt và dê phôi với các màu khác. 


Nếu dùng các màu sắc quá sáng hoặc dùng các màu cơ bản khác sẽ khiến 
mắt phải hoạt động nhiều hơn và bạn không thê nào thư giãn. khi ở nhà được. 
Một ví dụ dễ hình dung nhất có lẽ là chai thuốc tây với nắp màu hông và 
thân chai màu xanh. Những đồ dùng vệ sinh thường có màu sắc lòe loẹt để ta 
thây nó nguy hiểm. 


Những sinh vật có độc tính mạnh thường có màu sắc lòe loẹt đề cảnh báo các 
sinh vật khác đừng có lại gần và hãy coi chừng. Còn những vật tạo cảm giác 
thư giãn lại có màu sắc tương phản. Nếu để các món đồ đó trong nhà, chúng 
sẽ giúp bạn thư giãn mắt, dù có nhìn hay không, bạn cũng thấy thật thoải 
mái. Những món đồ nhỏ nhắn nếu được phối màu khéo léo sẽ rất dễ thương, 
nhưng những vật có mảu sắc kích thích mạnh sẽ làm bạn dễ nhàm chán hơn 
bởi chính sự kích thích đấy. Tóm lại, những món đồ có gam màu nhạt, gam 
màu có lợi cho mắt thường lâu chán hơn và dùng được lâu hơn. 


Quy tắc 46: Mua một cái, giảm một cái 


Đây cũng là quy tắc vàng trong lối sông tối giản. Cũng có người gọi nó là: 
Một vào, một ra. Khi bạn muốn mua một cái gì đó, trước hết hãy vứt một thứ 
đi đã. Đề thực hiện tốt quy tắc này, có một phương pháp gọi là “quy định số 
móc áo” . Trước hết bạn hãy quy định số móc áo của mình. Sau đó vứt tật cả 
số quân áo thừa ra so với số móc, dù nó mới hay cũ. Như vậy số quân áo 
trong nhà bạn sẽ không tăng lên nữa. 


Trong quá trình vứt bớt đô, thỉnh thoảng bạn cũng cân mua thêm món đô 
mới vê. Nêu trong nhà bạn có quá nhiêu đô, bạn cũng có thê mua một đô và 
vứt hai, ba đô. 


Sau khi đồ đạc được giảm đến mức ồn định nào đó, bạn có thể áp dụng quy 
tắc mua một, vứt một. Như vậy số lượng đồ trong nhà bạn sẽ không tăng lên. 
Quy tắc này cũng giống như việc săm quân áo vậy, mua một bộ quân áo thì 
phải vứt một bộ quân áo đi. Vứt một cục tây, mua về một lò vi sóng. Xét về 
mặt thê tích thì nó không tương đương lăm nhỉ. 


Quy tắc 47: “Hiệu quả Concorde”/ Biết thêm về chỉ phí chìm 


Có một cụm từ gọi là “hiệu quả Concorde”. Nghe nói chi phí phát triển dòng 
máy bay siêu thanh Concorde lên đến 400 tỉ yên. Tuy nhiên do không mang 
lại lợi nhuận và đề thua lỗ kéo dài, việc kinh đoanh máy bay này đã biến 
thành món nợ lên đến hàng nghìn tỷ yên. Nếu nghĩ đến công sức, thời gian 
và tiền bạc khi phát triển dòng máy bay này, nhà kinh doanh chắc chăn sẽ 


nhận ra đây là cuộc lảm ăn thua lỗ. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục việc kinh 
doanh máy bay Concorde. Việc này cũng giông với việc thả vôn đâu tư 
nhưng tiên vôn sẽ không bao giờ quay lại được, và người ta gọi là chi phí 
chìm. 


Những việc như vậy đang xuất hiện rất nhiễu trong cuộc sông thường ngày. 
Tôi mua một chiếc xe đạp địa hình với giá năm nghìn yên. Từ khi mua nó, 
tôi bắt đầu thây hứng thú với xe đạp. Sắm thêm một bộ dụng cụ, sửa lại 
khung xe... cuối cùng tôi đã chi ra gấp 10 lần tiền mua xe ban đâu. Cái này 
có lẽ cũng giống như tiền nạp chơi điện tử trên điện thoại vậy. 


Đề không lãng phí thời gian và công sức, đôi khi bạn cũng cần phải dũng 
cảm vứt bỏ thứ gì đó. 


Quy tắc 48: Nhìn nhận thất bại ngay lập tức. Hãy coi đó là tiền học phí 


Có những bộ quân áo khi mặc thử ở cửa hàng tôi thây rât hợp, nhưng khi 
đem về nhà lại chăng ưng tí nào. Vì thê tôi chăng mây khi đụng đên nó. Dân 
dân tôi nhận ra mình mua lô cái áo này rôi, và chăng muôn vứt nó đi. 


Trước khi bạn định giữ nó lại đê dùng cho hêt sô tiên bạn đã bỏ ra ban đâu, 
bạn nên nghĩ lại xem vì sao bạn lại mua lô thê này. Thường thì nó sẽ có mây 
nguyên nhân sau: 


Mặc dù đã mặc thử, nhưng không hiểu sao vẫn mua cái áo xấu thế. Thây một 
ai đó mặc cái áo đó rất đẹp nên nghĩ rằng mình cũng mặc đẹp, nhưng thực ra 
nó chăng hợp với mình. Thấy rẻ nên mua. Lúc ở cửa hàng không nhận ra 
nhưng đề người khác ngăm thì lại thây. 


Những lỗi như trên cho đến bây giờ tôi vẫn hay mắc phải. 


Khi bạn thây thất bại với một món đồ nào đó, tôi khuyên bạn nên vứt nó 
ngay đi. Nếu bạn vẫn cố giữ nó ở nhà thì trong đầu bạn lúc nào cũng chỉ 
xoay quanh nó và nghĩ: “Ôi thật sai lầm”... Và nếu tình trạng này xảy ra 
trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Thay vào đó, bạn nên 
coi đó là tiên học phí về thất bại và ghi nhớ kỹ lí do vì sao bạn lại thất bại. 
Như vậy lần sau bạn sẽ chọn tốt hơn. 


Quy tắc 49: Hãy coi những món đồ đã mua là đồ đi thuê 


Tôi có một người bạn, anh ây mua rất nhiễu quần áo, nhưng chẳng bao BIỜ 
anh ấy bỏ đi mây cái nhãn mác, mà cất riêng trong túi. Những nhãn mác ây 


sẽ được gom lại và đưa đên các chợ đâu giá. Thỉnh thoảng anh ây còn bán 
được chúng với giá đặt hơn lúc mua quân áo nữa. 


Theo như anh ây nói thì việc này có cảm giác như đang “thuê quân áo của 
cửa hàng vậy”. Và thay vì trả lại cửa hàng, anh ây cho một người khác thuê 
lại nó. 


Ý tưởng nảy rất thú vị. Nêu bạn coi những thứ mua chỉ là đồ đi thuê vả sau 
này cho người khác thuê lại, bạn sẽ giữ gìn chúng cực kỳ cần thận. Bạn cũng 
sẽ không dùng chúng một cách lãng phí. Khi đó, bạn sẽ không còn nghĩ “đồ 
của riêng mình” mà chỉ là “đi thuê một thời gian” mà thôi. Đây không chỉ là 
vấn đề sở hữu tài sản, mà còn rèn cho bạn thái độ khiêm tốn. 


Quy tắc 50: Đừng mua vì rẻ, đừng nhận vì miền phí 


Mua một món đồ năm nghìn yên chỉ với giá hai nghìn yên, mọi người sẽ có 
cảm giác được lợi ba nghìn yên. Nó cho bạn cảm giác chỉ cần mua món đồ 
này là bạn nhận được ba nghìn yên tiên mặt vậy. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ 
chúng ta cân phải trả tiền cho chỗ để của đồ vật nữa đấy. Chúng ta hãy làm 
một phép toán đơn giản. Nhà của tôi rộng 20m2, tiền nhà là 67 nghìn yên. 
Vậy bình quân một tháng tôi phải trả ba nghìn yên cho mỗi mét vuông. Giờ 
giả sử món đồ hai nghìn yên lúc nãy chiếm mất vị trí của cái tủ quần áo 1m2 
thì thế nào? Cuối cùng thì bạn vẫn chăng được giảm giá tí nào cả. Đấy chính 
là hệ quả khi bạn mua đồ rẻ. 


Bạn cũng đừng nhận đồ miễn phí, vì chúng cũng gây ra nhiều tôn thất cho 
bạn. Chỉ nguyên việc bạn sở hữu món đồ đấy cũng đã lây đi một phân trong 
bộ nhớ của bạn, sau đó là thời gian, công sức để bảo quản nó. Chăng có món 
đồ gì là thực sự miễn phí cả. Sở hữu món đồ nảo đó không đơn thuần là bạn 
mất tiền mua mà còn mất nhiều chi phí khác nữa. Nếu nhận ra điều này, bạn 
sẽ hạn chế được việc mua đồ chỉ vì món lợi trước mắt. 


Quy tắc 51: Thời điểm mà bạn đắn đo liệu có vứt đi được không chính 
là lúc bạn có thê vứt nó đi 


Chúng ta thường đăn đo vì phải chọn lựa những thứ có giá trị tương đương 
nhau. Dù bạn có chọn cái nào thì cũng có ưu, nhược điểm của nó. Bạn nhận 
ra điều đây và so sánh các điểm đấy với nhau, kết quả là bạn chỉ mải so sánh 
chứ không làm gì được. Thực ra thời điểm mà bạn thấy đăn đo khi lựa chọn 
ví dụ như lấy 100 yên hay 101 yên thì thực tế chỉ có quá trình nhận tiền là 
khác nhau mà thôi. Nếu trường hợp bạn chọn bên nảo cũng như nhau cả thì 


tốt nhất là nên nhanh chóng quyết định một cái cho mình thì hơn. Những lúc 
cảm thây mệt mỏi, phiên phức, tôi sẽ chọn cách vứt đi. Và tôi cũng khuyên 
bạn: “Nêu bạn thây phiên toái, hãy vứt chúng đi.” 


Có một câu nói mà tôi rất thích: “Tuyệt đối thì Yes, còn lại là No.” Áp dụng 
vào trường hợp vứt đồ như chúng ta thì nên đối lại một chút: “Tuyệt đối thì 
No, còn lại là Yes.” Ngoài những thứ bạn tuyệt đối không muốn vứt, những 
thứ còn lại bạn có thể vứt hết. 


Quy tắc 52: Những món đồ thực sự cần thiết rồi sẽ quay về với bạn 


Khi vút đô, bạn hay có cảm giác sợ hãy vì không biệt sau khi vứt nó ởđi rôi, 
liệu mình còn có thê gặp nó lân nữa không. Chính vì thê bạn cứ lân nữa mãi 
mà chăng vứt đi được món nào. 


Ngày nay, nhờ có Internet mà chúng ta có thê mua được bât cứ món đô nào. 


Giả sử khi bạn vứt bỏ một món đồ, sau đó bạn cứ nhớ nó mãi, nhớ đến mức 
không ngủ được, đến mức đau đâu... thì hãy nhớ là bạn có thê có lại nó bất 
cứ lúc nào. Nêu muốn đọc lại một cuốn sách, bạn sẽ đọc được nó. Chắc chắn 
là có người đang giữ nó. Và nếu bạn nhớ nó đến mức không ngủ. được, vậy 
hãy đến gặp người đó và mượn lại. Tuy nhiên, những món đồ khiến bạn như 
vậy thì cũng không có nhiều đâu. 


Quy tắc 53: Biết cảm ơn. Vứt đồ nhưng không vứt tình cảm 


Hãy vứt những món đồ bạn được tặng. Hãy vứt những món đỗ mà người đã 
khuât đê lại. Hãy vứt những món đô mà bạn không dùng hệt tính năng của 
nó. Nhưng hãy nhớ là không bao giờ được vứt đi lòng biệt ơn của mình. 


Chắc ai cũng từng nhận được những món quà mà mình không cần. Dù bạn 
không có ý gì cả nhưng đâu đó trong lòng bạn cũng thây khó chịu. Nếu bạn 
cứ giữ mãi món đồ đó và khó chịu với nó thì thật sự rất không phải với 
người đã tặng quả cho bạn. Và trên hết bạn cũng đang lãng phí tình cảm của 
mình vào chuyện không đáng. 


Cuối cùng, trước khi đưa món đồ nào đó đi, bạn nhớ là hãy biết ơn. Biết ơn 
người đã làm ra món đồ đó, biết ơn người đã nhận món đô đó cho bạn. Thay 
vì sông mãi trong khó chịu, sự trân trọng và biết ơn sẽ giúp bạn thấy thoải 
mái hơn rất nhiễu. Và sự biết ơn đó sẽ đọng mãi trong trí nhớ bạn. Sau cùng, 
những thứ còn lại với bạn mới là thứ quan trọng nhất. 


Quy tắc 54: Lãng phí thực ra chỉ là cảm giác của chính bạn 


Vứt bỏ những đỗ còn dùng được thật là lãng phí. Hay đồ mới mua chưa dùng 
lân nào mà đã phải bỏ cũng là điêu hêt sức lăng phí. 


Tuy nhiên, có thể bạn không biết, sự lãng phí đây đơn thuần chỉ là cảm nhận 
của bạn mà thôi. Tôi cũng không muốn vứt bỏ đỗ đi trong khi nó vẫn còn sử 
dụng được, thế nên tôi hay cho a1 đó cần dùng đến nó. Tuy nhiên, cứ mỗi khi 
món đồ nào đó rời khỏi mình, bạn vẫn có thê cảm thấy lãng phí. 


Mặc dù không thích nhưng đó là món quà nhận được, nếu vứt nó đi thì thật 
áy náy với người tặng. Hay đồ còn dùng tốt mà đã vứt đi mới lãng phí. 
Chính vì vậy mà hôm nay, ngày mai hay cho đến mãi sau này bạn vẫn sẽ 
cảm thây như vậy và không thê nào vứt đồ đi được. Đó chính là sự thật đẳng 
sau “sự lãng phí”. 


Quy tắc 55: Vứt đi chính là nhớ mãi 


Tôi đã scan tất cả những bức thư nhận được rồi vứt chúng đi. Trong số 
những bức thư ây, có những bức thư dù vứt đi rôi nhưng tôi cũng không thê 
nảo quên. 


Đấy là bức thư “hướng dẫn đối tàu” mà mẹ đã viết cho tôi. Đó là lúc tôi rời 
Kagawa lên Tokyo học đại học, bắt đầu cuộc sông một mình. Lo lắng cho tôi 
lần đầu sống ở nơi xa lạ, mẹ đã viết cho tôi một bức thư về cách chuyển tàu 
từ sân bay Haneda về thảnh phố. Lên tảu có chở hàng, đổi sang tuyên 
Yamanote, rồi lại đôi sang SeIbushinshyuku... Đó chính là bức thư mà mẹ 
đã viết cho tôi, một kẻ mù đường, thậm chí còn không có điện thoại di động. 
Mẹ đã luôn lo lắng mỗi khi tôi lên Tokyo một mình. 

Tuy nhiên, lúc còn giữ bức thư này, tôi đã không nhớ là mình có một thứ 
như thế. Và khi vứt nó đi, tôi mới bắt đầu thấy trân trọng nó. Bởi tôi sẽ 
chăng nhìn thấy bức thư đó lần nào nữa. Không phải bao giờ vứt đi cũng 
đồng nghĩa với lãng quên. Có những thứ chính vì vứt đi mà bạn sẽ không 
bao giờ quên. 


Bồ sung 15 quy tắc dành cho người muốn giảm bớt nhiều đồ hơn nữa 
Toa thuốc cho căn bệnh “muốn vứt đi” 


Quy tắc 1: Hài lòng không phải là “số lượng” của đồ đạc 


Nhà thơ Allen Ginsberg đã nói: Nếu bạn coi mình có hai tâm thảm, thì bạn 
sẽ có hai tâm thảm. Cảm giác có hài lòng với đô dùng của mình hay không 
không liên quan đên sô lượng của đô dùng ây. 


Sở hữu một món đồ nghĩa là bạn biết rằng mình đang có nó trong tay. Tức là 
chúng ta cần lưu chúng vào trong bộ nhớ. Đó không phải là những ký ức hỗn 
độn vê một đồng đồ đạc, mà là những suy nghĩ yêu thương với các món đỗ 
của mình. Nếu làm được vậy, bạn sẽ cảm thây thỏa mãn gâp hai, ba lần. 


Thay vì sắm hai, ba chiếc cốc cà phê vả sau đó không biết là để ở đâu trong 
nhà, bạn chỉ cần một chiếc duy nhất và có thể biết nó đang ở đâu, nó như thế 
nào... Nếu bạn cho rằng chỉ có nhiều đồ mới thoải mái, bạn chỉ cảng muốn 
có nhiêu đồ hơn thôi. Cho dù bạn liên tiếp mua thêm từng cái, từng cái một 
thì bạn cũng chăng bao giờ thấy hài lòng. Và cuối cùng thì chính bạn cũng 
chắng nhớ được mình mua nó lúc nảo hay để nó ở đâu. Giảm bớt đồ không 
có nghĩa là bạn giảm luôn cảm giác thoải mái của bản thân. 


Quy tắc 2: Đồng phục hóa quân áo hàng ngày 


Steve Jobs luôn mặc những bộ quần áo giống nhau. Một chiếc áo đen cô lọ 
của ISSEY MIYAKE, chiêc quân Levi 501, và đôi giây thê thao của New 
Balance. Dù trong các sự kiện truyền thông, ông cũng luôn mặc như vậy. 


Nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, luôn mặc áo phông xám. EInstein 
luôn mặc cùng một kiểu áo khoác. Những con người \ vĩ đại, nối tiếng ấy luôn 
tiết kiệm thời gian chọn đồ hay chạy theo trảo lưu mỗi ngày để tập trung cho 
những việc quan trọng. 


Với họ, số lượng quần áo đủ để sinh hoạt là không nhiều. Họ chỉ chọn những 
bộ quân áo hợp với mình nhât và lúc nào cũng biên những bộ quân áo của 
mình thành đông phục. 


Quy tắc 3: Ít đồ đạc thể hiện cá tính 


Cá tính tôi muốn nói ở đây khác với những biểu hiện của giới trẻ hiện nay 
như: nhuộm tóc xanh đỏ, bắm khuyên lưỡi, là con trai nhưng mặc váy hoặc 
găn quá nhiều thứ lên vỏ điện thoại. Những người sống tối giản mà tôi đã 
BặP. dù họ có đồng phục hóa quân áo của mình hay không, dù cuộc sông có 
rất bình thường đi chăng nữa, thì với tôi họ cũng rất cá tính. 


Có lẽ bạn sẽ có cảm giác khi vứt bớt đô cũng là vứt luôn dâu ân riêng của 


mình. Nhưng thực tế lại ngược lại. Ví dụ với hình ảnh của châu Âu trước 
đây. Bạn thây ai cũng mặc vest như nhau, đội mũ giỗng nhau vả cùng hút 
thuốc lá. Tất cả mọi người hầu như đều ăn mặc hoặc có đỗ đạc giống nhau. 
Tuy nhiên, những tác phẩm văn học, những tác phẩm nghệ thuật họ làm ra 
có tác phẩm nào lả không có dấu ấn riêng đâu. Nếu thử ngẫm nghĩ một chút, 
bạn sẽ thấy thứ tạo nên con người, dấu ấn của chúng ta không phải là đồ vật 
mà là “trải nghiệm”. Và có lẽ, những người sông tối giản, coi trọng trải 
nghiệm hơn vật chất luôn là những người sống có cá tính. 


Quy tắc 4: Sau khi nghĩ năm lần, hãy vứt đi 


Con người chúng ta trong một ngày suy nghĩ đến 60 nghìn lần. Khi tôi chú ý 
đến suy nghĩ của mình, tôi nhận ra mình toàn suy nghĩ những việc không 
đâu. Mỗi khi lướt net, trong lúc tra từ khóa của mình, tôi hay lang thang sang 
các trang khác. Những suy nghĩ trong đầu tôi cũng vậy. Ví dụ tôi có một 
chiếc côc uống cả phê. Khi uống nó, tôi sẽ thây là mình chạm môi vảo nó, 
rồi muốn đánh răng, muốn đánh răng thì phải mua bàn chải. Đến lúc đánh 
răng thì tôi cũng lại nghĩ toàn những chuyện chắng hay ho gì. 


Bản năng con người là luôn phát triển từ những suy nghĩ và suy nghĩ không 
ngừng. Vậy nên trong 60 nghìn lần suy nghĩ, hầu như không có suy nghĩ nào 
là được chúng ta tự ý thức là phải nghĩ đến nó cả. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy 
những món đồ mà dù bạn không có ý vứt nó đi thì bạn cũng tự nảy ra Suy 
nghĩ: Liệu có vứt nó đi được không nhỉ? Nếu bạn. đã từng có suy nghĩ đây 
khoảng năm lần thì đã đến lúc bạn vứt nó đi được rồi. Bởi sau đó 100 lần hay 
1000 lần thì bạn vẫn chỉ băn khoăn như thế thôi. 


Quy tắc 5: Vứt thử để kiểm tra xem món đồ có thực sự cần thiết hay 
không 


Với những ai còn đắn đo về việc có vứt hay không, tôi khuyên bạn nên làm 
một bài kiểm tra vứt thử một lần để xem độ quan trọng của món đồ đây. Lúc 
trước, tôi lần chân, mãi không vứt được chiếc tivi đi nên tôi đã vứt thử nó 
một lần. 

Nếu vứt tivi đi, có thể tôi sẽ gặp vài khó khăn trong công việc, không năm 
bắt được tin tức thế giới, không tìm được đề tài nói chuyện với bạn bè nên có 
thể sẽ bị mọi người xa lánh. Nhưng thật may là khi tôi vứt tivi đi, điều đó đã 
không xảy ra với tôi. 


Tính đến hiện tại, chỉ có duy nhất một món đô mà sau khi bỏ đi tôi lại mua 


về. Đó là máy mát xa chân MH23 của Omron. Tôi thích nó đến nỗi cả số 
hiệu của nó tôi cũng nhớ. Tôi đã từng mua một cái tặng mẹ tôi và cho anh 
trai tôi cái tôi có. Nhưng sau đó tôi không thể nào quên được cảm giác thoải 
mái ở lòng bàn chân khi dùng cái máy mát xa này. Lúc đó tôi đã cho anh trai 
tôi mất rồi nên đành mua một cái mới. Sau đấy tôi lại nghĩ là mình có thể bỏ 
nó đi nên lại bán một lần. Sau ba lần vứt đi, mua lại, có lẽ Ø1Ờ tÔI SẼ ø1ữ nó 
luôn trong nhà. 


Quy tắc 6: Một chút bắt tiện cũng là thú vui 


Gần đây, tôi đã vứt hết khăn tắm trong nhà, thay vào đó là khăn lau. Và tôi 
nhận ra khăn lau thật tuyệt vời. Nó có thể dùng ở nhiều nơi, nhanh khô hơn 
khăn tăm. Sau khi dùng xong chỉ cân treo lên, lần sau ra lấy là đã khô luôn 
tôi. Ở phòng giặt đồ, sau khi rửa tay xong, tôi dùng khăn lau, sau khi giặt 
quân áo xong tôi dùng khăn lau, và sau khi tắm xong tôi cũng lau người bằng 
khăn lau. Trước đây, khăn mặt vả khăn tăm phải chiếm hai phần ba trong 
đống đồ giặt hàng ngày của tôi. Bây giờ, khi không có mấy cái khăn tắm dây 
xù đấy thì việc giặt giũ của tôi gọn nhẹ hơn nhiều. 


Như ở chương hai tôi có nói, con người luôn làm quen với các kích thích 
khác biệt. Lúc nào tôi cũng dùng khăn tắm nên với tôi nó là thứ đương nhiên 
trong cuộc sống hàng ngây. Tôi cũng đã quên đi sự trần trọng và may mẫn 
khi dùng khăn tắm mỗi ngày. Bây gIỜ, khi dùng khăn lau tôi mới thấy cảm 
giác khi chạm vảo da không thể nào bằng với khăn tắm. Tuy nhiên, phải nói 
răng con người có thê thích nghi với sự bất tiện giống như họ có thể thích 
nghĩ với sự tiện lợi vậy. Và khi lại có cơ hội dùng khăn tắm, tôi lại thây cảm 
động trước sự thoải mái ây. Tự bản thân tôi lại rút ngăn được khoảng cách 
với hạnh phúc và tôi thấy vui vì điều đó. 


Bạn có thê thử dùng khăn lau thay cho khăn tắm, đó sẽ là trải nghiệm tất 
tuyệt đây. 


Quy tắc 7: Vứt cả những món khiến con tim bạn rộn ràng 


Nếu quyết tâm làm một người sống tôi giản thì sẽ có một ngày bạn phải vứt 
bỏ cả những món đồ khiến bạn lưu luyến. Tôi rất thích Croatia, và tôi cũng 
rất thích cây thập giá, món quà lưu niệm tôi mua ở đó. Cây thập giá bằng 
gốm, màu đỏ tươi, được người thợ chạm khắc thủ công từng đường nét trang 
trí. Màu sắc hài hòa, bề mặt trơn mịn, không quá nặng... tôi thích mọi điểm 
của cây thập giá đó. Nghe nói nó được một người nghệ sĩ bản xứ làm ra. Và 


bạn không thể bắt gặp nó ở một cửa hàng lưu niệm nào cả. Vậy nên, nó đã 
trở thành một vật không thê thay thê với tôi. 


Lúc vứt cây thập giá đấy đi, tôi cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Nhưng sau khi 
vứt đi, tôi lại cảm thây thật thoải mái. Sau này, mỗi khi đi du lịch, tôi không 
phải mất thời gian đắn đo xem mua cái gì làm quà nữa. Mà dù có thấy món 
nào mình thích đi chăng nữa, tôi cũng sẽ học theo nhân vật hoạt hình 
Snufkin, chỉ nhìn mà thôi. Như vậy, toàn bộ thời gian của tôi chỉ tập trung 
vào chính chuyến đi của mình. Bỏ đi những món đồ khiến bạn lưu luyến, đối 
lại bạn có được rất nhiều. 


Quy tắc 8: Dù bạn có đang khỏe mạnh, cũng hãy chuẩn bị trước mọi 
việc cho mình 


Chỉ có chính chúng ta mới hiểu được giá trị của những món đồ mà ta sở hữu 
như: quả lưu niệm du lịch, cuôn tiêu thuyêt tình yêu đã đọc nhiêu lân hay 
bức thư nhận được từ một người quan trọng nào đó hay những bức ảnh kỷ 
niệm... 


Những cố gắng, những gian nan để có được món đồ hay những kỷ niệm, 
những cầu chuyện cất giấu trong món đồ đó còn cao hơn giá trị thị trường 
của nó rất nhiều. Bởi vậy, khi chúng ta, chủ nhân của những ký ức đó mất đi 
cũng đồng nghĩa với giá trị của món đồ bị mất đi. Dù món đồ đó đất tiền đến 
đâu, tuyệt vời thế nảo, nhưng nêu để người khác nhìn vào thì họ cũng chỉ 
thây một thứ tâm phào mà thôi. 


Sau khi đã giảm bớt được khá nhiều đồ, tôi cũng vơi bớt cảm giác: một khi 
tôi có xảy ra chuyện øì thì cũng ít phiên hà đến người khác. Có thể tôi suy 
nghĩ quá xa xôi, nhưng thực sự là tôi đã cảm thấy bản thân mình được “tự 
do”. Và tôi có thê dành nhiều công sức hơn cho những hoạt động khác. 


Quy tắc 9: Giám bớt đồ đạc không có nghĩa là giảm bót con người bạn 


Dù có giảm hết đồ đạc cũng không có nghĩa là bạn trở nên bí ấn hơn, hay 
trong một đêm bạn có thể bạc đâu, hay lưng sẽ còng xuống. Việc bạn không 
có đồ đạc cũng không dẫn đến việc bị mọi người xa lánh, khiến trách hay bị 
trẻ con ném đá. Cùng lăm bạn chỉ bị cho là người quá đơn giản mà thôi. 


Có một điều hiển nhiên là dù bạn có đồ đạc hay không thì cơ thể bạn cũng 
chăng thay đôi được. Khi cuộc sông của bạn còn bị vây quanh bởi những 
món đô, có thê bạn sẽ thây vứt đô đi cũng như vứt đi chính con người mình. 


Nhưng thực tế thì đồ đạc không phải là một phần thân thê của bạn, chúng chỉ 
là những vật ngoài thân. Đỗ vật và bản thân con người bạn không liên quan 
gì với nhau nên dù bạn có giảm bớt đồ thì con người bạn cũng không ngót lại 
được. Không những thế bạn còn thấy bản thân mình hoạt bát, thoải mái hơn 
trước rất nhiều. Cho dù là giảm bớt đồ nhưng con người bạn lại “tăng” thêm 
nhiều đấy chứ. 


Quy tắc 10: Thay đối suy nghĩ về cách sử dụng thông thường của đồ đạc 


Chắc bạn còn nhớ anh Hiji tôi đã giới thiệu ở đầu cuốn sách. Anh ấy đã cải 
tiễn chiếc sô pha của mình bằng cách để thêm cái đệm gấp và kê sát vào 
tường. Vì thế bạn có năm trên đấy, lấy thêm gối, đắp thêm chăn đều được. 
Với ý tưởng này, đây không phải là một chiếc “sô pha giường năm” mà là 
một chiếc “giường sô pha”. Có lẽ đúng hơn phải gọi nó là “sô pha đệm”. 
Mặc dù trong nhà anh Hiji không có tivi nhưng chỉ cần một chiếc Head- 
mounted display là anh ấy có thê xem các chương trình khác nhau. Thậm chí 
anh ấy còn dùng xà phòng tăm hay dầu rửa bát thay cho bột giặt nữa. 


Trong tác phẩm của Marie Kondo, cô ây có nói là “phơi” thớt và giẻ rửa bát. 
Gần đây, tôi cũng bắt đầu học theo cô ây, phơi giẻ rửa bát của mình và vứt 
mẫy cái móc treo tường vốn dùng để treo giẻ rửa bát. Marie Kondo đã không 
đi theo những suy nghĩ thông thường như không đề thớt hay giẻ rửa bát dưới 
hiên nhà. Thông thường thì món đồ này chỉ dùng cho việc nảy, mỗi khi cần 
làm một việc gì đây ta lại cần một món đồ thích hợp riêng cho nó. Nếu chỉ 
tận dụng mỗi điểm lợi ích duy nhất đây thì đồ đạc trong nhà bạn cũng khá 
nhiều đấy. Thay vào đó, nêu bạn không phụ thuộc vào cách sử dụng thông 
thường của từng món đồ thì đỗ đạc trong nhà bạn sẽ được giảm đi khá nhiều. 


Quy tắc 11: Đừng nghĩ nữa, hãy vứt thôi 


Trong bộ phim Long tranh hồ đâu, Lý Tiểu Long đã nói: Đừng nghĩ nữa, hãy 
cảm nhận. Câu này nêu đôi sang cho người sông tôi giản có thê biên thành: 
Đừng nghĩ nữa, hãy vứt đi. 


Có một ngảy, tôi cảm thây khó chịu với mây quyên số tiết kiệm ở nhà và đã 
cho tất cả vào máy cắt giấy. Thậm chí tôi còn cắt mấy quyền số đấy trước 
khi lên hỏi Yahoo! Hỏi & Đáp xem liệu vứt số tiết kiệm đi thì có sao không. 
Tôi chỉ thây cảm giác của mình quan trọng hơn việc suy nghĩ đắn đo nhiều. 


Sau đó, tôi có đến ngân hàng đề đóng tài khoản và cũng chăng gặp khó khăn 
gì. Nhân viên giao dịch chỉ ngạc nhiên nhìn tôi một chút mà thôi: “Sô tiệt 


kiệm của quý khách... đã vứt rồi sao?” Thậm chí còn có người bị mất hết 
mọi thứ trong hỏa họa, thiên tai... tôi chỉ vứt mấy thứ đi thôi thì cũng chăng 
có øì to tát cả. Nếu trước khi vứt, bạn cứ suy nghĩ đắn đo thì bạn sẽ tự vẽ ra 
cho mình vô vàn lý do hay sự bất tiện nêu không có chúng. Tốt hơn hết, bạn 
hãy nghe theo cảm nhận của mình. 


Quy tắc 12: Đùng quan trọng việc “nhất định phải có ít đồ”. Đừng chỉ 
trích người có nhiều đồ 


Một sai lầm mà người sông tối giản dễ mắc phải đó là dễ tự mãn vì mình có 
ít đồ, hay lúc nào cũng quan trọng việc phải có ít đồ. Giống như ở chương 
một tôi đã nói, người sông tối giản là người biết được thứ gì cần thiết với bản 
thân. Là người biết cắt giảm đồ đạc vì những thứ quan trọng. Và những thứ 
quan trọng với mỗi người một khác. Vì thế những gì mọi người vứt đi cũng 
khác nhau. Bởi vậy, việc ganh đua xem làm thế nào mới ít đồ nhất thật chắng 
có ý nghĩa gì. 


Và bạn cũng nên biết rằng dù bạn có bị vây quanh một đống đồ đi chăng 
nữa, nhưng nếu chúng đều là những thứ quan trọng với bạn, khiến bạn vui vẻ 
hạnh phúc trong cuộc sống thì bạn chăng cân phải vứt chúng đi làm gì. Vì lẽ 
đó, chúng ta chắng có lý do gì để chỉ trích những người có nhiều đồ cả. 
Chúng ta không thê bắt họ vứt đồ một cách vô lý khi họ vốn chỉ có những đồ 
quan trọng. Lỗi sống tối giản không phải là cực hình mà chúng ta phải chịu. 
Thế nhưng lại có những người tự mình nhận lấy cực hình đó, thậm chí còn 
viết trong hỗ sơ của mình là “đang tu hành” để thành người sống tối giản. 
Với tôi, việc nhất định phải có ít đồ như thế chăng có ý nghĩa gì cả. 


Quy tắc 13: Muốn vứt đồ, muốn giữ đồ đều là những bệnh giống nhau 


Vứt bớt đồ đạc có thể làm bạn thấy phấn khích. Việc này giúp bạn cảm thây 
thoải mái. Khi bạn bị nghiện cảm giác này, vứt đồ trở thành công việc “đam 
mê” của bạn. Khi đó, bạn đã mắc phải căn bệnh tên là muốn vứt đồ. Thậm 
chí bạn còn cảm thấy khó chịu với những người sở hữu nhiều đồ đạc. 


Tuy nhiên, bạn có biệt là cảm giác: “O1, vân còn g1ữ ở đây à!”' của một người 
thích vứt đồ cũng giống với cảm giác: “Ôi, mình còn chưa có được nó!” của 
một người muốn sắm đô. 


Cả hai việc “cắt giảm đô đạc” và “săm thêm đô” đêu có tính kích thích và 
khiên con người thây thoải mái. Cũng giông như lời khuyên với người 
nghiện mua săm, bạn không nên lệ thuộc vào những kích thích mà căn bệnh 


vứt đồ nảy mang lại. Với một người thích sắm đô, trước khi vứt một món đồ 
nào đó họ nên tự hỏi mình: Nó có thực sự quan trọng với mình? Tương tự 
như vậy, với một người thích vứt đồ, trước khi vứt, bạn nên tự hỏi: Mình có 
nên vứt món nảy đi không? Hay mình chỉ vứt đi để trong nhà có ít đồ hơn 
thôi. 


Quy tắc 14: Lối sống tối giản là phương tiện, là lời mở đầu 


Có nhiều người đã nêu lên những nguy hiểm dễ mắc phải khi theo lỗi sống 
này. Nhưng riêng bản thân tôi, tôi vẫn ủng hộ nó. Bởi xã hội hiện đại ngày 
càng coi trọng vật chất và có quá nhiều người đang sở hữu đồ đạc nhiều hơn 
mức cân thiết. 


Người sống tối giản là những người biết cắt giảm đồ đạc vì những thứ quan 
trọng với bản thân. Mục đích của lối sống này không phải là giảm bớt đồ mà 
là ưu tiên những thứ quan trọng bằng cách giảm bớt đô. Lỗi sông tôi giản chỉ 
là phương tiện, dụng cụ để bạn đạt được mục đích đó mà thôi. Và điều quan 
trọng bạn tìm thấy sau khi cắt bớt đồ đạc sẽ khác nhau tùy theo mỗi người. 


Lối sống tối giản giống như lời mở đầu của một cuốn sách, còn nội dung câu 
chuyện phải dựa vào bạn để viết tiếp. Nêu bạn nhằm tưởng lỗi sông này VỚI 
mục đích cân đạt, thì sau khi hoàn thành nó, bạn chỉ cảm thấy, trống rỗng mà 
thôi. Điều quan trọng là sau khi vứt bớt đồ đi, bạn sẽ làm gì tiếp theo. Hãy tự 
mình viết nên câu chuyện ấy. 


Quy tắc 15: Tự mình suy nghĩ về lối sống tối giản 


Nếu không nhét được hết đồ dùng vào một va li, bạn không phải là người 
sông tôi giản. Nêu không ngủ trong túi ngủ, bạn không phải là một người 
sông tối giản... Thực sự thì chưa bao giỜ có những quy định như vậy vê lỗi 
sông tôi giản. Cũng chắng có khuôn mâu chung nào cho người sông tôi giản. 
Tôi biết có một người sau khi cắt giảm hết đồ đạc, thứ còn lại trong nhà anh 
ta là chiếc piano to đùng. Bởi với anh ta, âm nhạc mới là thứ cần thiết trong 
cuộc sống. Lối sông tôi giản chỉ là phương tiện giúp bạn nhận ra những thứ 
thực sự quan trọng với bản thân mình. 


Anh Numahata, người cùng làm trang web với tôi, vừa mua một chiếc ô tô. 
Nhưng tôi nghĩ đó vẫn là cách sống tối giản. Anh ấy đơn giản hóa các mỗi 
quan hệ của mình và dành thời gian một mỉnh trong xe. Trong xe không có 
gì cả và bạn có thể tưởng tượng chiếc xe giỗng như một ngôi nhà di động 
theo phong cách tối giản vậy. Lỗi sống tối giản này thực ra rất rộng tùy theo 


suy nghĩ của bạn mà thôi. 


VỨT BỚT ĐÔ ĐẠC, 12 ĐIÊU 
THAY ĐÔI TRONG TÔI 





Có thời gian 


“Thời gian của bạn rất hạn hẹp, vì thế đừng lãng phí thời gian sống cuộc 
sống của người khác. ” 


— Steve Jobs 





Tốn thời gian vì đồ đạc 


Nay 20/12/2014, 15 nghìn vé Suica số lượng có hạn đã được bán nhân kỉ 
niệm T00 năm ngày thành lập hãng đường sắt Tokyo. Và sự hỗn loạn trong 
ngày bán vé đã được đưa lên bản tin nên chắc nhiêu người biệt đên sự kiện 
này. Hơn chín nghìn người xêp hàng mua vé và người ta đã phải dừng hoạt 
động bán vé lại. 


Trên bản tin thời sự cũng chiếu hình ảnh những người phản ứng quá khích 
và nói những lời lẽ không hay sau khi biết tin hoạt động bán vé bị dừng lại. 
Thời điểm đó có rất nhiều học sinh chuẩn bị vào học trung học khóa mùa 
xuân đã đến để mua vé. Thực lòng thì tôi rất cảm thông cho mọi người khi 
phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ trong thời tiết giá lạnh. 


Tuy nhiên, bạn nên biết răng loại vé Suica kỷ niệm số lượng có hạn này cũng 
chỉ có công dụng như một vé SuIca bình thường khác. Nó không giúp bạn 
giảm được 5% tiền tàu xe, cũng không làm bằng chất liệu đặc biệt khó vỡ.. 
Nếu được như thể thì tôi cũng muốn có một cái. Trên vé Suica giới hạn này 
có trang trí tranh của Mucha khá đẹp. Tuy nhiên, với nhiều người, loại vé 
Suica này không phải là thứ quan trọng, mà chỉ là một vật kỷ niệm, họ muốn 
có như nhiều người mà thôi. 


Nếu bạn không nhận thấy là nó chỉ giỗng như các vé Suica bình thường thì 
bạn đã mât đi một lượng thời g1an trên mức tưởng tượng rô. 


Đó là: 


Thời gian đi, về giữa nhà bạn và nhà ga Tokyo 

Thời gian xếp hảng 

Thời gian nỗi giận với nhân viên nhà ga 

Thời gian đề làm nguôi cơn giận 

Thời gian điều chỉnh thái độ của bản thân, thời gian đi mua vé một lần nữa 


Đời người rât ngăn, vậy nên nêu ta còn rút ngăn nó vì đô vật ngoài thân thì 
thật lãng phi. 


Giảm thời gian lãng phí cho truyền thông, quảng cáo 


Dù chúng ta có ở nhà xem tivi hay đi ra ngoài thì hàng loạt các thông điệp 
trong xã hội đêu được gửi tới chúng ta qua các phương tiện truyên thông 
quảng cáo. 


Hãy kiếm thật nhiều tiền, hãy giảm cần nhiều hơn, hãy vào học trường tốt, 
sông trong ngôi nhà tiện nghi, hãy sông cuộc sống lành mạnh, hãy chiến 
thăng trong các cuộc cạnh tranh, hãy ăn mặc thời trang hơn, trưởng thành 
hơn, hiểu biết hơn và hãy đề phòng những bắt trắc xảy đến bất cứ lúc nào... 


Nhà đạo diễn Tom Shadyac từng khái quát tình hình này như sau: “Nói tóm 
lại, nêu là tôi của hiện nay thì không thê châp nhận được”. 


Khi ý thức được về lối sống tôi giản, tự nhiên bạn sẽ giảm được khoảng thời 
gian bị làm phiên bởi quảng cáo hay truyền thông. Bởi “tôi đang có trong tay 
mọi thứ tôi cần”. Nếu bạn có thể nghĩ được như vậy thì mọi tin nhắn, thông 
điệp quảng cáo đều trở nên vô nghĩa với bạn. 


Ngược là, nêu bạn cứ mãi nghĩ xem: “Mình đang có... Ôi, vẫn chưa đủ” thì 
bạn sẽ thấy mọi tin nhắn quảng cáo hay thông điệp đấy đều là dành cho 
chính mình. Và khi làm theo từng thông điệp thì dù bạn có bao nhiêu thời 
gian đi nữa cũng không thể đủ được. Một điều quan trọng được rút ra từ lỗi 
sống tối giản, đó là: Bạn chăng còn thiếu thứ gì cả. 


Chính vì đuôi theo những món đồ bạn cho là mình đang thiếu, mà bạn đã rút 
ngăn đi thời gian cho chính bản thân mình. 


Giảm thời gian mua sắm 


Những người sống theo lối sông tối giản không mấy khi đi mua sắm, nên họ 
có thê giảm thời gian mua đồ. Tất nhiên thỉnh thoảng họ vẫn cần đi mua mới 
vài thứ, nhưng khoảng thời gian đó cũng được rút ngăn lại. Trước đây, tôi rất 
thích các đồ điện gia dụng. Ví dụ trước khi mua một chiếc lò vi sóng mới, tôi 
phải so sánh sản phẩm của vài hãng, rồi xem báo giá giới thiệu của từng sản 
phẩm, cuỗi cùng mới chọn mua được dòng sản phẩm có chức năng nấu bằng 
hơi nước siêu nhiệt ở nhiệt độ cao mà các sản phẩm khác không có. Tôi đã 
vô cùng mãn nguyện với lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng thì tôi lại 
chắng sử dụng cái tính năng nổi trội ây một lần nảo. 


Nếu đến khu phố thời trang ở Tokyo thì dù có mua một chiếc áo thôi, tôi 
cũng mất cả một ngày Ở đấy. Mà dù có chọn được kiểu dáng thì tôi cũng 
phải loanh quanh giữa mây cửa hàng A, B, C. Đi hết các cửa hàng thử ở từng 
nơi cuỗi cùng lại quay về cửa hàng A đầu tiên. Rồi lại chăng mua cái áo đấy 
nữa mà đi về. Có lẽ, tôi ra ngoài chỉ để rước thêm mệt vào người. 


Ken Segall, tác giả của cuỗn Think Simple khi so sánh giữa máy tính của 
Apple và Dell đã nói: Thành công của Apple là do dòng sản phầm này có ít 
mẫu mã hơn hắn. 


Khi nói về thất bại của Apple Watch, theo tôi không phải do tính năng của 
nó mà là do dòng sản phâm này có quá nhiêu mâu mã đê lựa chọn. 


Có một quy tắc gọi là “quy tắc kẹo mứt”. Đó là sẽ có nhiều người mua ở 
quây hàng bảy sáu loại kẹo mứt hơn là quầy hàng bày 24 loại. Nếu có quá 
nhiều lựa chọn thì chúng ta thường hay nghĩ ngược lại, thà không có lựa 
chọn nào còn hơn, mà dù có chọn được trong số đó thì cảm giác thỏa mãn 
cũng bị giảm xuống. 


Lối sống tôi giản cảng phát triển thì tiêu chuẩn chọn đồ càng rõ ràng. Vậy 
nên, dù có mua đồ mới, bạn cũng sẽ không mắt nhiều thời gian đề phân vân 
lựa chọn. Tiêu chuẩn chọn của tôi là: hình thức đơn giản, diện tích nhỏ gọn, 
dễ lau chùi, màu sắc hài hòa, có thể sử dụng trong thời gian dài, cầu tạo đơn 
giản, nhỏ, nhẹ, tích hợp nhiều tính năng. Lúc đôi xe đạp, tôi cũng đưa ra một 
tiêu chí rõ ràng. Đầu tiên đó là một chiếc xe đơn giản. Chỉ có một số duy 
nhất, sơn mảu bạc cho bền màu, khung xe lả kiểu cũ nhưng tôi chưa bao giờ 
thây chán. Đáp ứng hết yêu cầu đây của tôi chỉ có xe của Focale44, thế nên 
tôi chăng phải mắt thời gian đi xem xét, chọn lựa ở các hảng khác làm gì. Và 
tôi cũng không mắt thời gian so sánh xe của mình với xe của người khác. 


Khi mua đồ mới, nếu bạn vẫn chọn món đồ giống như món đồ cũ từng có thì 
bạn không mất thời gian tìm hiểu và chọn một cái hoàn toàn khác. Bởi bạn 
cảm thấy thoải mái nhất với món đồ đấy, cảm thấy “thế này là đủ rồi” nên 
bạn chăng cần đề mắt đến những thứ khác. Không chỉ có đồ đạc trong nhà, 
trong các trường hợp phải lựa chọn khác, nếu thu hẹp được phạm vi lựa chọn 
cho mình thì bạn sẽ quyết định nhanh hơn và quan trọng là bạn sẽ không 
lãng phí thời gian. 


Giảm thời gian làm việc nhà 
Thời gian làm việc nhà của bạn sẽ được giảm xuông đáng kê. 


Tôi sẽ giải thích điều này kỹ hơn ở phân sau. Tuy nhiên, về cơ bản, nêu 
không bảy biện đô đạc ra khắp phòng vả sông theo lối sông tối giản thì thời 
gian bạn dành cho việc nhà sẽ được giảm xuông. Khi vứt bớt quân áo, cũng 
có nghĩa là thời gian giặt giữ của bạn được rút ngăn lại. Bạn cũng không phải 
mất nhiều thời gian phân vân xem hôm nay mặc gì. 


Khi còn sống trong căn phòng cũ trước đây, tôi rất ghét phải nhìn thấy ánh 
năng trong phòng. Bởi tôi ghét phải nhìn thây những hạt bụi ÏI tí trong những 
tia năng ấy. Hơn nữa tôi là kiểu người sông vê đêm nên lúc nào cũng đóng 
hết cửa chớp lại để chặn ánh nắng vảo nhà. 


Còn bây giờ, tôi lại quen với việc thức dậy trong nắng sớm bình minh. Khi 
mở mắt ra là tôi có thê thấy ngay căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Đây cũng là 
niềm vui nho nhỏ của tôi vào mỗi sảng. Cứ như vậy, tự nhiên tôi lại dậy sớm 
hơn trước và khoảng thời gian buổi sáng dần trở thành thời gian quan trọng 
trong cuộc sông của tôi. 


Chuyễn nhà trong 30 phút 


Đầu xuân năm nay, tôi đã chuyên đến nhà mới. Trước lúc chuyền nhà, tôi 
cũng chăng phải đóng gói gì cả mà cứ chuyền hết đỗ đạc ra ngoài. Tất cả chỉ 
hết 30 phút. Chuyển đèn, máy giặt... cộng gộp mọi việc chỉ trong 30 phút. 
Có lẽ với nhiều người, khoảng thời gian này cũng chỉ bằng khoảng thời gian 
để họ chọn xem nên mặc bộ quần áo nào trong ngày mà thôi. Không tốn thời 
gian, việc chuyền nhà của tôi nhẹ nhàng như việc đi ra ngoải hàng ngày vậy. 


Giảm thời gian uê oải, biêng nhắc 


Khi nhà bạn đã được đơn giản hóa, tự nhiên bạn sẽ giảm được thời gian lười 


biếng cho bản thân. Trước đây, vào ngày nghỉ, tôi đều dành trọn một ngày 
trên giường. 


“Hôm nay mình phải giặt quần áo thôi. Sau đây còn phải lau nhà nữa. Cứ 
năm ì trên giường thế này thì bao giờ mới dọn nhà được. Làm việc thôi! Làm 
thế nào cho hiệu quả nhất bây giờ. Trong lúc giặt quân áo, mình tranh thủ lau 
nhà rửa bát vậy. Được, cứ làm vậy đi! Ơ, còn bộ nảy mình cũng muốn giặt. 
Hay là lau nhà xong rồi giặt vậy... Phiền quá, thôi xem tivi và điện thoại một 
lúc vậy...” 


Cứ như vậy, tình trạng này xảy Ta như một vòng tròn tuần hoản mãi không 
bao giờ giải quyết được. Nêu có ít đồ đạc, công việc bạn phải làm cũng ít đi. 
Ngày nào bạn cũng giải quyết được hết chúng nên chăng có gì còn tồn đọng 
lại cả. Dù bạn có giải quyết hết việc nhả trong một lúc cũng sẽ rất nhanh 
chóng. 


Giảm thời gian tìm đồ, giải quyết vấn đề quên đồ 


Tôi nắm rõ mọi thứ mình có trong nhà, và tất cả đều được đề cùng một chỗ 
nên tôi không tốn thời gian tìm đồ. Khi biết rõ mọi đồ đạc trong nhà mình, 
bạn sẽ không phải hỏi những câu như: Minh để ở đâu nhỉ? Mình có thứ này 
không nhỉ... Bạn sẽ không phải mất thời gian để suy nghĩ mãy việc như: Đề 
xem nảo, mình để cuộn băng dính ở đâu mất rồi nhỉ? Tôi có thê trả lời luôn 
cho bạn lả trong nhà tôi không có băng dính. Rồi những giấy hướng dẫn, 
giấy bảo hành... nếu bạn thấy nó quan trọng thì có thê scan rồi vứt chúng đi. 
Việc “không có” này có giá trị lớn trong cuộc sống của chúng ta. 


Nếu đồ đạc ít đi, sẽ không có chuyện mắt đồ nữa. Những người sống tối giản 
khi đi ra ngoài cũng mang theo rât ít đô, nên thường không mây khi quên đô. 


Thời gian phong phú, nguồn gốc của hạnh phúc 


Chúng ta có thê dễ dàng bắt gặp nhiều người ở nhà ga thường chạy như bay, 
thậm chí suýt va vào người khác chỉ để không bị trễ tàu. Mỗi khi nhìn thây 
họ, tôi đều nghĩ họ thật không hạnh phúc. Những lúc vội vã làm điều gì đó, 
chắng ai có được nét mặt tươi tắn cả. Ngược lại, khi nhìn dòng người đi bộ 
trong tuần lễ vàng (dịp nghỉ lễ cuối tháng Tư đâu tháng Năm của người 
Nhật). tôi lại thây mọi người hạnh phúc hơn mọi ngày. 


Nhà tâm lý học Tim Kasser cho răng “sự dư dả về thời gian” có liên quan 
trực tiêp đên hạnh phúc của con người, còn “sự giàu có vê vật chât” lại 


không làm được điều đó. 


Xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều người chăm chỉ làm việc, kiếm được 
nhiều tiền nhưng luôn bị căng thăng khi phải đuổi theo một cái gì đó không 
ngừng nghỉ. Dù bình thường bạn có thây người đấy tốt đến mây, khi họ quá 
bận rộn và không có thời gian rảnh rỗi, mặt xấu của họ cũng sẽ dần hiện ra. 
Ngược lại, những lúc sếp hỏi han, quan tâm nhân viên bao giờ cũng chỉ là 
lúc hết việc đi về mà thôi. 


Nêu giảm được đô đạc trong nhà thì thời gian của bạn sẽ được tăng lên rât 
nhiêu. Bởi bạn đã giảm được thời gian mua săm, tìm đô, thời gian làm việc 
nhà, thời gian chuyên nhà và thời gian lười biêng... 


Chế độ mặc định trong những lúc nhàn nhã 


Các nghiên cứu về não bộ chỉ ra răng chỉ có lúc con người “không làm gì 

ả”, “thánh thơi thư giãn” hoạt động của não bộ mới hoạt động theo “chế độ 
mặc định”. Khi chúng ta suy nghĩ hay làm một việc gì đó, chế độ này sẽ 
không hoạt động, nó chỉ hoạt động khi chúng ta nghỉ ngơi. 


Theo nghiên cứu thì chế độ này dùng cho các việc “tự nhận thức bản thân”, 
“dự tính”, “ký ức”. Hay nói một cách đơn giản, chế độ mặc định này giúp ta 
một lần nữa suy nghĩ tổng quát về chính bản thân mình. Thời gian nghỉ ngơi, 
rảnh rỗi không phải là khoảng thời gian vô ích mà là khoảng thời gian cân 
thiết để nhìn nhận lại chính mình. Đó có thể là lúc bạn đang nằm trên bãi 
biến nghe tiếng sóng vỗ hay đang ngắm lửa trại. 


Khoa học đã chứng minh những khoảng thời gian rảnh rỗi như thế là cần 
thiệt cho con người. Dù giàu hay nghèo thì thời gian một ngày của bạn cũng 
là 24 tiêng thê nên việc dùng nó đê thư giãn cũng chính là một loại hưởng 
thụ đấy. 


Tận hưởng hạnh phúc ngay bây giờ 


Thảnh thơi tận hưởng thời gian rảnh rỗi là điều không thể thiếu để cảm nhận 
hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cũng không cần thiết phải ra bãi biển, năm dưới 
tán ô để thư giãn. Bởi tình cảm của con người có giới hạn nhất định. Bạn có 
thể vào quán cả phê nghỉ ngơi một lúc, hoặc dừng việc đánh máy, hít thở 
sâu. Cảm giác lúc đó của bạn cũng giống với cảm giác nằm trên bãi biến. 
Tương tự như thế, dù bạn có kê thêm một chiếc sô pha trên bãi biển bạn 
cũng không hạnh phúc hơn hai, ba lần được. Dù ở bất cứ đâu, bạn cũng có 


thể cảm nhận hạnh phúc. 


Nhà tâm lý học Danlel Kahneman đã làm một thí nghiệm, quay phim lại 
hành động của các Ông bố bả mẹ. Điều ông rút ra được là khi bố mẹ quá bận 
rộn thì ngay cả niêm hạnh phúc to lớn là chăm sóc con cái họ cũng không 
cảm nhận được. Yếu tô cơ bản nhất để cảm nhận hạnh phúc chính là “dư dả 
về thời gian”. 


Tham quan bảo tàng nghệ thuật Louvre trong 15 phút 


Khi quá bận rộn, bạn chăng thể tận hưởng bất cứ thú vui nào cả. Khi đó, kế 
cả với người bạn yêu thương cũng thây vội vàng. Tham quan viện bảo tàng 
trong I5 phút, dù có đi được hêt một vòng cũng không cảm nhận được bât cứ 
thứ gì cả. 


Khi cắt giảm đỗ đạc của mình, thời gian của bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Bạn sẽ 
lây lại được thời gian vôn bị đô đạc trong nhà chiêm mật. Và dư dả về thời 
gian chính là nguôn gôc cho hạnh phúc chân chính. 


Bắt cứ ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngảy. Khoảng thời gian quý báu đó nếu bị 
phung phí cho các món đô thì thật lãng phí biệt bao. 





Tận hưởng cuộc sông 


“Tôi luôn tận hưởng cuộc sông của mình và không bao giờ đánh mát sự tươi 
mới trong đó. Cuộc sông chính là một bộ phim có nhiễu phân cảnh và không 
bao giờ đi đên hồi Kết. ” 


— Henry David Thoreau 





Không có ai chắn ghét thành quả sau khi dọn dẹp 


Kê cả với người ghét dọn dẹp cũng không thê ghét bỏ thành quả sau khi dọn 
dẹp được. Dù người đó cảm thấy dọn dẹp thật phiền phức, nhưng nếu thấy 
căn nhà sáng bong, gọn gảng sau khi được dọn lại, sẽ chẳng có ai ngoảnh 
mặt bỏ đi cả. Bởi căn nhà được dọn đẹp sạch sẽ đều tạo cảm giác dễ chịu cho 
bất kỳ ai. 


Khi còn bị giam trong đống đồ đạc ở nhà cũ, tôi rất chét việc dọn dẹp. Tôi 
cũng ghét luôn cả việc giặt giũ. Dù có lau dọn, sắp xêp thê nào đi nữa thì nó 
lại đóng bụi ở đây. Môi lân ăn xong là tôi lại bày ra một đông bát đũa cân 


rửa, và khi nhìn đồng bát đũa ấy tôi lại tự bảo: Thôi, để ngày mai rửa vậy. 
Và cứ thê đi ngủ luôn. 


Cứ lặp lại vài lần như vậy, tôi chăng làm xong một việc nào cả. Hậu quả là 
cả căn phòng trông nhêch nhác, bân thỉu. Có lúc cả sàn nhà chât đây sách vở 
báo chí. Tôi còn tự nói với bản thân là: Cứ đê đây, không dọn cũng được. 


Gân nơi tôi ở trước đây có một cây bạch quả. Đến mùa thay lá, cây rụng rất 
nhiều lá và một bác gái sống gần đấy sáng nào cũng phải hót đồ đi. Lúc đó, 
tôi còn không hiểu ý nghĩa của việc này. 


Lúc đó tôi đã nghĩ: Sao ngày nảo bà ấy cũng làm cái việc phiền phức thế nhỉ. 
Đăng nào hôm sau cây chăng rụng lá. Sao bà ây không đê hai ngày dọn một 
lân, hay một tuân dọn một lần cũng có sao. 


Nhưng bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của bác gáI ây. Bác ấy dọn không phải 
vì lá cây rụng mỗi ngày mà vì chính những phiên toái trong con người bác 


Ấy. 
Không có tính lười biếng 


Tôi từng nghĩ mình là một kẻ lười biêng và không có ý chí mạnh mẽ. Tôi 
cũng từng cho răng lười biêng là bản tính của mình. Là đàn ông nên không 
làm việc nhà cũng chăng có gì lạ. 


Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi sáng trước khi ra 
ngoải tôi đều lau nhà. Lúc tắm thì dọn luôn bồn tắm nên trông nó lúc nào 
cũng sáng bóng. Dụng cụ nấu ăn thì rửa luôn khi ăn xong. Quân áo thì giặt 
trước khi chúng chất đống lại. Và khi phơi đồ thì nhân tiện dọn luôn cả ban 
công của phòng bên cạnh. 


Phải chăng lười biếng vốn không phải là tính cách của tôi. Tính cách không 
phải thay đôi mà chỉ đơn thuân là thay đôi sô lượng đô đạc trong nhà. Khi đô 
đạc trong nhà giảm bớt, việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn rât nhiêu. 


Kỹ thuật dọn dẹp học từ Aristotle 


Nhà triết học cô đại Aristotle đã nói rằng: Con người là kết quả của quá trình 
lặp đi lặp lại. Chính vì vậy, chúng ta thành công không phải vì làm những 
việc vĩ đại, mà là dựa vào những thói quen. 


Điều quan trọng để có thê chăm chỉ dọn đẹp, giữ cho nhà cửa sạch sẽ không 


phải là ý chí sắt đá, cứng răn ép buộc bản thân phải làm công việc dọn dẹp 
phiền phức nảy. Chỉ băng ý chí của bản thân: Nảo! Làm thôi... thì bạn 
không thể kéo dải việc dọn dẹp của mình được. Điều quan trọng đó đơn giản 
chính là thói quen. Thói quen là động lực giúp chúng ta làm việc một cách tự 
động mà không cần ép buộc hay nghĩ là phải làm việc gì đó. 


“Thù lao” cho việc tạo thói quen 


Một điều quan trọng khi bạn tạo được thói quen cho mình đó là “thù lao”. 
Thủ lao ở đây chính lả cảm giác thành công nho nhỏ. Nếu lả dọn dẹp thì thù 
lao chính là cảm giác được giải phóng bản thân khi căn phòng trở nên sạch 
sẽ. Khi bạn có thể kiểm chế được những cám dỗ ngọt ngào, những lý do, 
viện cớ làm chậm công việc của mình, thì thù lao chính là cảm giác “chiến 
thăng bản thân, điều khiến được chính mình”. Giảm bớt đồ đạc giúp việc dọn 
dẹp đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian và còn nhận được thù lao. Chính vì 
vậy, VIỆC cắt giảm đồ đạc dễ dàng trở thành một thói quen yêu thích của bạn. 
Chúng ta cũng có thê áp dụng nguyên lý này với các việc nhà. 


Nếu bạn tạo cho mình suy nghĩ là mình muốn tạo thói quen dọn đẹp, có 
nghĩa là bạn đã hạ thấp được hàng rào ngăn cách với việc dọn đẹp và làm nó 
trở nên đơn giản hơn một chút rôi. Sau khi bạn giảm bớt đồ đạc trong nhà thì 
việc dọn đẹp sẽ trở nên thật sự đơn giản. 


Giảm bớt đồ đạc, việc dọn dẹp đơn giản hơn gấp ba lần 


Khi còn ở trong căn phòng lộn xộn trước đây, một tháng tôi dọn nhà được 
một lần là tốt lắm rồi. Thậm chí, ngay sau khi vứt bớt đồ, cuối mỗi tuần tôi 
cũng chỉ sắp xếp lại đồ đạc một chút thôi. Còn bây giờ, mỗi sáng tôi đều hút 
bụi, lau nhà. Điều này không có nghĩa là tôi đã thay đổi, mà sau khi đồ đạc ít 
đi, việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn và dân biến thành thói quen trong cuộc 
sống của tôi. 


Thậm chí, việc dọn dẹp còn trở thành thú vui hằng ngày. Tôi sẽ lẫy ví dụ với 
việc lau sàn nhà được trang trí bằng một con cú khắc gỗ. 


Trình tự lau nhà sẽ như sau: 
1. Đê con cú ra chỗ khác. 
2. Lau chô đê con cú. 


3. Đê con cú về lại vị trí cũ. 


Bây giờ, nêu tôi bỏ con cú đi và lau sàn nhà thì trình tự sẽ thê nào nhỉ? 
Lau sản thôi. 


Xong rồi, mọi việc đã kết thúc. Vất vả quá. Như bạn thấy, công đoạn lau nhà 
của tôi đã giảm xuống còn một phần ba. Và thời gian lau nhà có lẽ cũng 
giảm xuống còn một phần ba cũng nên. Hơn nữa, tôi cũng không cân phải 
lau con cú kia nữa. Bạn hãy tưởng tượng xem nếu bạn để ba, bốn, 10 hay 20 
món đồ trang trí trong nhà thì việc lau dọn của bạn sẽ thế nào đây. 


Không phải dọn dẹp mà là “bản năng về tổ” của đồ đạc 


Giờ đây, khi đã cảm nhận được sự thoải mái của việc “không có đô đạc”, 
nên bât kê lúc nào thây có món gì bị lôi ra ngoài là tôi ngay lập tức dọn 
chúng vê chô cũ. Đô đạc luôn ở đúng vị trí của mình. 


Trước đây, khi đọc tác phẩm của Yururimai nói răng: Tôi chỉ lấy điều khiển 
tivi ra khỏi chỗ khi nào tôi muốn dùng tivi. Lúc đó tôi không tin lại có người 
làm cái việc rắc rỗi thế. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu cảm giác đấy. Thực sự, 
nó không rắc rối tí nào. Khi nó đã trở thành thói quen của bạn thì việc lây ra, 
cất vào không còn là hai việc tách biệt nữa. “Lấy ra cất vào” đã trở thành 
một hành động thông nhất. Tôi gọi nó là “lây và cất đồ”. 


Nó cũng giống như đi xe đạp vậy. Lúc mới đi xe, ta luôn ý thức được việc đi 
xe của mình. Nhưng đên một ngày, bạn sẽ lên xe mà không có chủ định gì 
cả. 


Cũng giống như vậy, giờ đây, tôi không có ý thức là mình đang dọn đồ nữa. 
Tôi chỉ có cảm giác mình vừa đưa đô đạc vê đúng vị trí của nó mà thôi. Đó 
không phải là dọn dẹp mà là tôi chỉ đi theo “bản năng về tô” của đô đạc. 
Phòng nhỏ thật tuyệt 


Đầu xuân năm nay, tôi đã chuyền từ căn hộ 25m2 sang căn hộ 20m2. Vậy là 
tôi đã giảm được 5m2 phòng cân phải dọn dẹp. Việc dọn nhà của tôi lại càng 
đơn giản, nhanh chóng hơn. 


Bây giờ, tôi muốn sống trong những căn phòng nhỏ bé. Căn hộ 20m2 này 
còn hơi lớn với tôi. Việc dọn dẹp không chỉ là thú vui mả còn giúp tôi thấy 
dễ chịu. Và tôi sẽ chăng đề cho ai hay robot dọn đẹp nảo lấy mắt thú vui này 
của mình đâu. Bởi “trực nhật, dọn dẹp” không phải là việc cần dùng tiền để 
giải quyết. 


Bụi bặm hay bám bắn thực ra là chính con người chúng ta 


Có người nói: Lau chùi dọn dẹp cũng chính là đánh bóng lại bản thân. Với 
tôi, nó quả thực là một châm ngôn sông. Những thứ chất đống trong phòng 
không phải là bụi bẩn hay rác thải, mả chính là “quá khứ của bản thân mình” 
đã bị bám bụi trong thời gian dài. Đó cũng là hệ quả của chính bản thân 
chúng ta “đã không làm gì khi phải dọn dẹp”. Bụi bặm, bám bản là thứ đáng 
ghét thật đấy, nhưng đáng ghét hơn nữa chính là những bụi bẩn từ quá khứ 
của chúng ta. Khi giảm bớt đồ đạc, biến đọn đẹp thành thói quen, bạn sẽ dần 
hướng đến một con người “làm được ngay khi cần làm”, bạn sẽ yêu quý bản 
thân mình hơn, tự tin và dũng cảm hơn. 


Chỉ cần giảm bớt đồ đạc, bạn sẽ thấy yêu thích bản thân hơn 


Chắc sẽ có người phản đôi băng những câu như “tính tôi vôn câu thả mà”, 
“tôi ghét phiên phức lăm”, hoặc là “đàn ông không làm mây cái chuyện nhỏ 
nhặt ây”, nói sao thì nói nhưng mà đôi với tôi: Làm việc nhà thật tuyệt vời. 


Điều đầu tiên chúng ta phải thay đối, không phải tính cách mà là môi trường. 
Việc giảm bớt đồ đạc sẽ làm cho việc nhà và phần lớn các sinh hoạt khác trở 
nên đơn giản và nhàn hạ. Việc nhà trở nên vừa dễ vừa nhàn, và chỉ cần làm 
tốt những việc đơn giản đó thôi thì bạn sẽ thấy yêu mến bản thân hơn tôi. 
Khi đó ta sẽ tự tránh xa khỏi cảm giác chán nản, lười biếng và cảm nhận 
được rằng mình đang tự “điều khiến” được cảm xúc của chính mình. 

Buổi sáng dậy sớm, trước khi đi làm có thời gian thong thả ăn một bữa sáng 
lại có cả thời gian để dọn đẹp và giải quyết luôn việc giặt giũ sẽ khiến hiệu 
quả làm việc khi đến chỗ làm khác hắn so với khi ngủ cố cho đến tận gần 
đến giờ đi làm. Chỉ cần sinh hoạt có nê nếp thì con người ta sẽ tự tin hơn và 
tự yêu quý bản thân mình hơn rất nhiều. Yêu bản thân mình cũng sẽ làm cho 
chúng ta dễ dàng tiếp nhận những thử thách mới trong cuộc sống. Con người 
có thê thay đối băng nếp sống hàng ngày của mình. 


Tư tưởng ép buộc bản thân trở thành một con người khác 


Những người trẻ tuổi bây giờ thường xuyên phải nghe những câu nói kiểu 
như “mỗi chúng ta đều là một cá thể độc lập và duy nhất” nên “phải có cá 
tính riêng” hay là “phải có được một thành công nhất định”. Đây là tư tưởng 
ép buộc bản thân trở thành một hình tượng nào đó. Trước đây tôi cũng đã 
từng nghĩ như thê và cũng đã cảm thây bực tức với bản thân mình vì không 
thể trở thành “ai đó”. 


Sau khi vứt bớt đồ đạc xung quanh mình, tôi nhận ra rằng bản thân mình 
không cần phải có trong tay một thành tựu gì cả, cũng không cần phải trở 
thành một nhân vật tầm cỡ. nảo đó. Chỉ cần làm những việc nhà hàng ngày, 
hoản thiện lối sinh hoạt, nề nếp thôi là tôi đã cảm thây yêu bản thân mình 
hơn và cảm nhận đây đủ niềm vui trong cuộc sống. 


Tôi chỉ cần làm xong những công việc hết sức đơn giản trong ngôi nhà 
không có mấy đồ đạc của mình là tôi sẽ thảnh thơi đi dạo quanh khu nhà 
mình ở, khi đó tôi cảm thây bản thân không mong muốn thêm nữa điều gì. 
Tôi ngồi ngăm con vịt giời đang ria lông rỉa cánh trong hồ nước ở công viên. 
Con vịt chỉ đơn giản là đang rỉa cánh chứ chắng cần gồng mình lên để trở 
thành cái gì đó khác. Con vịt không cần phải bận rộn lo xây dựng sự nghiệp 
cũng chăng cần chạy theo nịnh bợ mấy con vịt khác trong đàn. Nó chỉ đang 
vây nước, rỉa cánh, nó chỉ đang sông một cách bình thường thôi. Thật ra ta 
chỉ cần như vậy là đủ. Tôi, sau khi đã bỏ bớt đồng đồ đạc ra khỏi cuộc sống, 
cảm thấy chỉ cần sống một cách bình thường thôi cũng mang lại quá đủ sự 
viên mãn. Tôi đã trở thành con người chỉ cần được sống thôi là đã cảm thấy 
sự thú vị rồi! 





Cảm giác tự do, được giải phóng bản thân 


“Từ khi vứt hết mọi thứ, tôi mới có thể tự do theo đuổi những việc mình 


thích. ” 


— Tyler Durden — Sàn đấu sinh tử 





Không chuyển nhà đi được 


Con chim có thể tự do bay cao trên bầu trời là do tổ của nó nhỏ gọn và chăng 
tích trữ gì bên trong cả. 


Hình ảnh con chim tự do trên bầu trời ấy hoàn toàn trái ngược với tôi trước 
đây. Trong căn bếp chỉ có một người sống lại kê một cái tủ bếp to đùng, 
thậm chí tôi còn làm phòng tôi đề tráng ảnh. Ở thềm nhà kê một giá sách cao 
ngất chất đầy sách vở. Nếu có chuyển nhà thì tôi cũng muốn chuyền hết 
những thứ này, và nếu đỗ dùng có tăng thêm nữa thì cũng phải sắp xếp cho 
bằng được. Lúc đó, tôi luôn muốn có một căn phòng lắp được tivi to và thiết 
bị chiếu phim trong nhà. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến việc chuyền nhà và 
đi tìm vài chỗ, nhưng tôi không tìm thấy căn nhà nào phù hợp với điều kiện 


kèm theo và vừa với túi tiên của mình. Rôi việc đóng gói ngân đây thứ, sau 
đó phải sắp xêp lại tât cả là việc rắc rôi hơn bât cứ việc øì. 


Sau gần 10 năm sống tại Nakameguro, khi tôi chuyên đến khu Fudomae gân 
đấy, tất cả công vIệc gói đồ (tôi. không phải dùng đến một thùng giấy nào 
cả), di chuyên, dỡ đồ sắp xếp... tất cả chỉ gói gọn trong một tiếng rưỡi. 


Tự do di chuyển bất cứ lúc nào 


Lần tới nếu chuyển nhà, tôi muốn chuyền đến căn phòng nhỏ hơn nữa. Căn 
phòng 20m2 hiện nay vẫn còn hơi rộng so với tôi. Và tôi thấy căn phòng 
12m2 như phòng của cô Dominic Loreau khá phù hợp với mình. Tôi cảm 
thây thoải mái khi sống trong một căn nhà nhỏ bé, và tuyệt hơn nữa là tiên 
nhả cũng giảm xuống. Thời gian chuyền nhà cũng chỉ trong tích tắc mà thôi. 
Sau khi vứt đồ đi, tôi nhận thấy mình có thể thoải mái, tự do di chuyển hay 
chuyền nhà đi bất cứ đâu. 


Tự do thử nghiệm cách sống mới 


Tại các hội thảo như “hội thảo về cách sống trong tương lai”, người ta hay 
nhắc đến trào lưu sống trong nhà nhỏ, có thể kế đến như kiểu “nhà nhỏ tự 
làm” (ví dụ như “kiểu sống B” của anh Tomoya Takamura, người đã dùng 
100 nghìn yên để xây nhà), hay “ngôi nhà di động” có gắn bánh xe của anh 
Sakaguchi Kyohei. (Những người sống theo “kiểu sống B” hay mua mảnh 
đất rẻ ở nông thôn, tự mình xây nhà, làm mọi thứ, sinh hoạt với chi phí tối 
thiêu). “Chỗ ở” không còn là khoản nợ 35 năm như trước đây nữa, mà đã có 
rất nhiều mô hình chỗ ở mới được tạo ra. 


Có thông tin cho răng đến năm 2040 số nhà bỏ không sẽ lên đến 40%. Hơn 
nữa, nêu nghiên cứu các dự báo động đất, sớm hay muộn người ta cũng sẽ 
nhận thấy Nhật Bản xảy ra động đất theo chu kỳ. Vì thế việc sông trong các 
ngôi nhà cô định sẽ khiến nguy cơ xảy Ta tai nạn tăng cao theo từng năm. 
Điểm chung trong các thí nghiệm mới về chỗ ở hiện nay là người ta không 
còn sử dụng những ngôi nhà to có thê kê được nhiều đồ đạc bên trong như 
những ngôi nhả kiên cố truyền thông. 


Nêu là một người sông tối giản, bạn có thể dễ dàng thử nghiệm bất cứ cách 
sống nảo. Theo tôi, điều thú vị nhất hiện tại không phải là vẫn đề “văn hóa” 
mả là vấn để “cách sống mới”, “chỗ ở mới”. Chắc chăn, sự thay đổi này sẽ 
còn xảy ra nhanh hơn nữa trong tương lai. 


Chỉ phí sinh hoạt tối thiểu và tự do trong làm việc 


Có một thuật ngữ là chỉ phí sinh hoạt tối thiêu. Đó chính là số tiền tôi thiểu 
mả bạn cần để duy trÌ cuộc sông. Tiên nhà, tiên ăn, tiền điện, tiên điện 
thoại... Bạn cân phải tính trước về khoản tiền cần thiết trong cuộc sống này. 


Hiện tại tôi đang sống ở khu Fudomae, tiền nhà một tháng là 67 nghìn yên. 
Tôi vẫn dùng iPhone, ăn uống tự nâu nướng nên nếu thu nhập hàng tháng 
của tôi là 100 nghìn yên cũng đủ để sống thoải mái rồi. Sách tôi đọc trong 
thư viện, rảnh rỗi thì đi dạo trong công viên, cuộc sống như vậy là đủ. 


Về già, kiếm 100 nghìn yên cũng tốt rồi 


Tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở phân sau, tuy nhiên nêu lôi sông tôi giản được 
phát triên, chúng ta sẽ không còn so sánh bản thân với người khác nữa. 


Tôi muôn sông cuộc sông như trong tạp chí đê cập. Tôi là một con người, 
nên tôi không muôn bị người khác cho là nghèo túng... 


Nếu có thể tự loại bỏ những suy nghĩ trên ra khỏi đầu óc thì bạn sẽ thấy có 
rât nhiêu công việc kiêm được 100 nghìn yên một tháng. 


Giờ đây tôi không còn sợ hãi, bât an vê cuộc sông sau khi về già của mình 
nữa. Với tôi khi vê già, tôi kiêm công việc có thu nhập 100 nghìn yên một 
tháng là tôi thây ôn rôi. 


Ngày nay, có rất nhiều người để đạt được tiêu chuẩn cuộc sống mong muốn 
của bản thân mà phải ép mình làm việc ở những nơi tôi tệ hoặc làm việc 
căng thăng đến mức phải tự sát. Nhưng trong tương lại, có lẽ tình trạng này 
sẽ được cải thiện. Khi mà đồ đạc, vật dụng được giảm bớt, chi phí sinh hoạt 
được hạ thấp và chúng ta có thể di chuyên đến bất cứ nơi nào mình muốn. 
Có thê thây, lỗi sống tôi giản còn tạo ra sự tự do trong cách làm việc nữa. 


Tự do từ chính “bản thân” 


Cũng giống như tôi trước đây luôn coi những cuốn sách, DVD, CD là chính 
bản thân mình, hiện cũng có không ít người coi đồ dùng mà mình có như 
chính bản thân họ vậy. Và họ chắng thể nào vứt đi những món đồ mà mình 
yêu thích. Tôi cũng hiểu cảm giác này của họ. Khi ta vứt những món đồ yêu 
quý của mình đi cũng giông như vứt một phần cơ thê mình vậy. Cảm giác 
lúc đó đau đớn biết chừng nào. Tôi cũng từng coi những cuốn sách, những 
đĩa CD là một phần thân thể của mình, nhưng khi vứt chúng đi, tôi lại có 


cảm giác được “giải phóng bản thân” vậy. 

Tôi tự nhận mình là người thích xem phim, lúc trước mỗi tuân tôi phải xem 
khoảng năm, sáu tập. Một người thích xem phim như tôi mà lại chưa xem 
những bộ phim mới nhất thì thật xấu hồ, hơn nữa xem nhiều phim như vậy 
cũng có thể khoe trước bạn bè. “Cái này á. Tớ xem rôi, bộ kia tớ cũng xem 
rồi. Ừ, bộ đây tớ cũng xem nốt rỗi!” 


Có lẽ lúc trước tôi chỉ chấp nhất với việc bản thân mình là người thích xem 
phim mà thôi. Bây giờ, tôi vẫn thích xem phim, nhưng tôi không xem nhiễu 
như trước mả chỉ xem những bộ phim thực sự cần thiết. Tôi đã không còn là 
“người thích xem phim” nữa, mà là “người xem những bộ phim quan trọng”. 


Vì không còn là người thích phim nữa nên khi nói chuyện với bạn bè sẽ có 
những cái tên, những bộ phim mà tôi không biết. Và tôi có thể ngay lập tức 
hỏi bạn: Đấy là cái gì thế? Giới thiệu cho tớ đi... Nếu là trước đây thì tôi thật 
xấu hồ khi không biết những điều này. 


Chính vì thích nên coi đó là một phần cơ thể mình. Khi vứt chúng đi, tôi cảm 
giác như mình thoát khỏi được những trói buộc từ chính bản thân mình. 


Từ khi vứt bộ sưu tập phim, tôi chỉ xem những bộ phim thực sự cần thiết mà 
thôi. Tôi cũng không còn xem năm, sáu bộ phim một tuân, cũng không “xem 
phim để học hỏi” nữa. Thỉnh thoảng tôi mới xem một bộ phim mà mình thực 
sự muốn xem thôi. 


Mặc dù xem ít đi nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái. 
Thoát khỏi những “ham muốn” 


Khi trở thành người sống tôi giản, bạn sẽ được giải phóng khỏi những tin 
nhăn, thông điệp xã hội trên thế giới này. Dù người này hay người kia, họ có 
làm gì đi nữa tôi cũng không để ý. Những người giàu có, những người nồi 
tiếng trên truyền hình cũng chẳng làm tôi bận tâm. Những cửa hàng tráng lệ, 
những thẻ tích điểm, sản phẩm đa chức năng, những khu chung Cư mới xây 
đây tiện ích... Tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi vẫn sẽ thoải mái đi 
dạo trên phố mà chăng bận tâm điều gì. 


Như tôi đã nói ở chương hai, bạn càng săm đô thì đô đạc lại càng tăng lên. 
Nhưng dù có nhiêu đô, bạn vân chưa cảm thây thỏa mãn nên bạn lại càng 
săm nhiêu đô hơn nữa. 


Tương tự như vậy, bạn càng ăn nhiều bạn lại càng thây đói và tiếp tục ăn 
như một con quái vật. Những người thô dân châu Mỹ có một từ gọi là Uetiko 
nghĩa là “ăn người”, hay nói đơn giản là ham muốn hơn mức cần thiết, đến 
mức coi cả cuộc đời của con người lả đồ ăn. Uetiko cũng được cho lả tâm 
bệnh của con người. 


Tôi hiện đang có tất cả những thứ mà tôi cần. Tôi cũng không mong muốn 
có thêm món đồ gì nữa. Nếu tôi còn, dù chỉ một chút thôi thì ham muốn với 
đồ đạc trong tôi sẽ lớn dân thành một con quái vật khiến tôi không thể kiểm 
soát được chính bản thân mình. Trước đây, vì con quái vật ấy mà tôi chỉ 
chăm chăm vào những thứ tôi cho là còn thiếu, thực sự là khốn khô vô cùng. 


Không có những món đô khiên bản thân ao ước muôn có, đó chính là cảm 
giác thoải mái nhật. 





Không so sánh với người khác 
“Khi bạn biết mình không thiếu thứ gì, bạn là duy nhất trên thể giới này. ” 


— Lão Tử 





Phương pháp để quen với bất hạnh chỉ trong tích tắc 


Con người luôn nghĩ răng bãi cỏ của hàng xóm xanh hơn bãi cỏ nhà mình. 
Thực ra tự bản thân bãi cỏ chắng bận tâm xem bãi cỏ nhà hàng xóm có màu 
xanh da trời hay màu xanh lá cây. Mà đề ý ở đây chính là chủ của bãi cỏ. Và 
để bãi cỏ nhà mình đẹp hơn, anh ta sẵn sàng mua sơn hóa học về, phun lên 
bãi cỏ, nhưng rồi anh ta chăng thê thỏa mãn được vì cuối cùng bãi cỏ lại biến 
thành màu đen và mất đi vẻ đẹp vốn có. 


Có một cách để bạn thấy bất hạnh chỉ trong giây lát. Đó là so sánh mình với 
người khác. 


Trước đây tôi đã chứng kiến cô gái mình thích lẫy một anh chàng có thu 
nhập cao hơn tôi. Lúc đó tôi đã so sánh bản thân với anh ta và cảm thấy thật 
thất vọng: Hiểu rồi, với mình thì ngần đây vẫn chưa đủ. Nhưng có lẽ đó chưa 
phải là tất cả. Nêu so với bạn cùng thời tôi thì tôi thây mình thật là người vô 
dụng. Chỉ cần mở mạng xã hội là tôi có thể thây rất nhiều người sống vui vẻ. 
Và khi nhìn thấy những người đi đường cười nói với bạn bè, tôi thấy mình 
rât cô độc. 


BiIl Gates có so sánh mình với người khác? 


Bât cứ ai dù vô tình hay cô ý cũng có lúc so sánh mình với người khác. Và 
vân đê là việc so sánh này sẽ chăng bao giờ kêt thúc cả. 


Có một người làm trong công ty kinh doanh mạng từ lúc công ty thành lập. 
Anh ta so sánh mình với một đàn anh khác làm việc tốt hơn trong công ty. 
Đàn anh này lại so sánh mình với vị doanh nhân đã vực dậy cả công ty. VỊ 
doanh nhân nọ lại so sánh bản thân với vị doanh nhân của một doanh nghiệp 
hàng đầu. Vị doanh nhân của doanh nghiệp hàng đầu lại so sánh mình với 
BIll Gates. Vậy, theo bạn Bill Gates sẽ so sánh mình với a1? Có lẽ ông ây sẽ 
so sánh với chính mình khi còn trẻ. Hoặc cũng có thể ông ấy sẽ so sánh mình 
với nhân viên vô danh trong công ty mới thành lập với tương lai đây triển 
VỌNE. 


Bât cứ ai cũng có người giỏi hơn mình 


Việc so sánh với người khác là do xung quanh chúng ta luôn có người giỏi 
hơn mình. Dù bạn nhiều tiên đến đâu, đẹp trai đến đâu, xinh đến thế nào thì 
xung quanh bạn chắc chắn còn có người hơn thế nữa. Dù bạn có là một trong 
số các thân tượng của cả nước thì chắc bạn cũng sẽ có chút tự ti nếu so sánh 
bản thân với Johnny Depp hay Brad Pitt. Dù bạn có thực hiện được giấc mơ 
thuở bé là trở thành tuyên thủ bóng đá thì bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ thấy 
đau khô nếu so sánh với Lionel Messi. Và kế cả bạn có đạt đỉnh cao trong 
một lĩnh vực nào đó thì khi so sánh về các lĩnh vực khác, bạn vẫn còn cách 
người ta một khoảng khá xa. 


Sau khi vứt bớt đồ đạc, tôi không còn so sánh bản thân với người khác nữa. 
Trước đây, khi so sánh bản thân với người khác, tôi lại thấy xấu hồ khi mình 
đang sống trong một ngôi nhà tôi tàn đến vậy. Rồi khi thây những người có 
thế mua thỏa thích những thứ họ muốn, tôi lại thấy ghen tị trong lòng. Còn 
giờ đây, tôi đã nói lời tạm biệt với những cảm giác đó. Bởi tôi không còn 
tham gia vào cuộc thi “thiên hạ đệ nhất” nào nữa rồi. 


Kinh nghiệm là không thể so sánh được 


Như ở chương hai tôi đã giải thích, con người có thê dân thích ứng với mọi 
VIỆC. 


Bởi vậy kinh nghiệm được cho là có thể kéo dải hạnh phúc lâu hơn là đồ 
đạc. Bạn mua một chiệc áo khoác 100 nghìn yên, môi lân mặc nó là môi lân 


bạn thấy quen thuộc hơn và dân dần bạn sẽ không còn cảm giác hạnh phúc 
khi mặc nó nữa. Tuy nhiên, nêu bạn dành 100 nghìn yên đấy để đi du lịch 
nước ngoài với bạn bè thì sau này, mỗi khi nhớ lại, bạn sẽ luôn có cảm giác 
vui vẻ, hạnh phúc như lúc đi chơi vậy. Chắng món đồ nào có thể so được với 
những kỷ niệm, càng hôi tưởng lại càng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù kinh 
nghiệm có thể cho ta cảm thấy hạnh phúc trong thời gian dải, nhưng con 
người lại luôn chi tiền cho đô dùng, dụng cụ hơn là cho những trải nghiệm. 
Bởi đồ đạc sẽ dễ dàng so sánh với người khác hơn là kinh nghiệm. Nhà tâm 
lý học Sonia Ryu Bomi ASCII đã nói: Túi xách mà bạn sở hữu giúp bạn dễ 
so sánh với người khác hơn. Giá trị của chiếc túi xách có thể dễ dàng xác 
định qua giá tiền của chiếc túi xách đấy. Nếu nó lả hàng hiệu thì mọi người 
lại càng biết giá trị của nó và càng dễ để so sánh. 


Ngược lại, nếu bạn định so sánh khóa học yoga của mình với bài tập golf của 
người khác, hay kinh nghiệm câu cá của bản thân với trải nghiệm leo núi 
căm trại của ai đó thì bạn sẽ cân sức tưởng tượng phong phú. 


Nếu so sánh bằng kinh nghiệm thì khó có thể biết được ai là người ưu tú 
hơn, nhưng nêu bạn dùng đô vật đê so sánh thì mọi chuyện sẽ dê dàng hơn 
nhiêu. Và có vẻ đô đạc sẽ giúp bạn nhanh chóng khăng định được giá trị bản 
thân. 


Tuy nhiên, thực tế thì chính kinh nghiệm mới mang lại cho bạn niềm hạnh 
phúc lâu dài. Cho nên, thay vì đi sắm đủ thứ để khăng đinh giá trị bản thân 
thì việc tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng hành động sẽ giúp bạn có 
nhiều cảm nhận phong phú. Hơn nữa, kinh nghiệm rất khó để so sánh với 
người khác, nên bạn không cân ép mình phải có những điều đặc biệt nào cả. 


Thỏa mãn khi không so sánh 


Việc so sánh bản thân với người khác giống như lòng ham muốn đồ đạc của 
bản thân vậy. Nó sẽ không bao giờ kết thúc. Hiện giờ tôi đang viết cuỗn sách 
nảy, nhưng khi nghĩ đến cuốn sách của những người giỏi hơn mình viết ra 
thì tôi lại chăng thể viết tiếp được chữ nào. Xung quanh tôi luôn có nhiều 
người giỏi hơn, và khi so sánh với họ, tôi lại nghĩ: Cái loại như mình thì... 
và thê là tôi không làm được việc gì cả. 


Những đồ vật hiện tôi đang có không phải là những món đồ “ao ước” khi 
ganh tỊ với người khác, mà là những món đô thực sự cân thiệt do chính tôi 
lựa chọn. 


Nêu trở thành một người sông tôi giản, biệt bản thân cân gì, thì bạn sẽ không 
tập trung vào một ai đó đê so sánh mà chỉ chú ý vào bản thân mình thôi. 

Tôi đã có tât cả những gì tôi cần. Tôi không còn thiêu thứ gì cả. Vì vậy, tôi 
cũng không cân thiệt phải so sánh bản thân với người khác. 





Không còn sợ cái nhìn của người khác 


2ï ” 


“Người chú ý đến gương mặt của bạn chỉ có chính bạn mà thô 


— Kishimi Ichiro 





Đến mèo hoang cũng không tự sát 


Bới đỗ ăn thừa, chạy lung tung vảo ban đêm, đến mèo hoang, loải động vật 
có cách sống như vậy, cũng không chọn tự sát. Bởi chúng chăng phải chú ý 
đến ánh mắt của người khác hay phải xâu hỗ về bản thân mình cả. Thậm chí, 
nếu những người hay nhận viện trợ từ thiện mà không chú ý đến ánh mắt của 
mọi người thì họ có thể sống một cách thoải mái. 


Sau khi giảm tôi đa đồ đạc trong nhà, số quân áo để mặc ra ngoàải của tôi 
cũng được cắt giảm hết mức. Giống như hình tượng Steve Jobs, Mark 
“uckerberg, tôi mặc những bộ quân áo giống nhau và giữ ở số lượng thấp 
nhất. Với họ, thời gian để chọn quân áo thật lãng phí. Họ thả dành thời gian 
đó vào công việc sáng tạo còn hơn. Nếu để tâm đến việc tối giản quân áo, 
bạn sẽ có khá nhiều thời gian để tập trung vào những việc quan trọng của 
bản thân. 


Steve Jobs không bao giờ căng thắng 


Cùng với cách ăn mặc tối giản, có rất nhiều thứ đã thay đối. Chọn những bộ 
quân áo phù hợp với chính mình, tôi không cần bận tâm xem nó có bị lỗi mốt 
hay không. Tôi cũng không còn chạy theo những trào lưu mới lạ đang hiện 
hành, thế nên cũng không phải lo bộ quần áo của mình có bắt mắt không? 
Phối đỗ như vậy đã đúng chưa? Hay phải chú ý nhận xét của người khác. 
Bạn cũng sẽ chẳng thây ghen tỊ với những bộ đồ đắt tiền của một ai đó hay 
xấu hồ về bộ quân áo rẻ tiền của mình. 


Thường thì khi bước vào các cửa hàng sang trọng, ta hay cảm thấy căng 
thăng. Liệu Steve Jobs, người luôn mặc một kiêu quân áo khi bước vào 


Comme des Garcons sẽ nghĩ gì về cách phối đồ của mình, hay ông có căng 
thăng không? 


Tôi đang tiễn hành tôi giản tủ quần áo của mình và giờ thì tôi cũng chăng 
còn quan tâm xem người khác nghĩ gì về tôi. Còn nếu là tôi trước đây, thì dù 
có đi dạo trên phố tôi cũng băn khoăn: Liệu mình có bị cho là một kẻ đáng 
xâu hồ không nhỉ? Mình sẽ bị người ta đánh giá thế nào nhỉ?... 


Vì sao ăn thịt nướng một mình lại khó khăn đến vậy? 


Cái khó khăn nhất khi đi ăn đồ nướng một mình là khi bạn đang nướng thịt, 
bạn sẽ có cảm giác các nhân viên hay những vị khách khác đang chỉ chỏ vào 
mình và nói: Hay đi một mình nhỉ, đi một mình trông buôn thật đây. .. Và CÓ 
lẽ họ đang thực sự nghĩ như vậy trong đâu. Tuy nhiên, tình trạng đấy chỉ kéo 
dài 10 đến 30 giây là cùng. Khi đi ăn đồ nướng một mình, bạn chỉ tập trung 
vào chính bản thân mình mà thôi. Nếu bữa ăn đó hết hai tiếng thì tức là bạn 
đã dành hai tiếng chỉ cho bản thân mình. Nếu lúc này bạn là những vị khách 
kia, bạn sẽ thây là họ chắng đề Ý, SOI mói bất cứ ai cả. Nếu chuyển câu trích 
dẫn của Kishmi Ichiro vào trường hợp này có lẽ sẽ là: Người quan tâm đến 
việc bạn đi ăn thịt nướng một mình chỉ có chính bạn mà thôi. 


Chúng ta khó có thể kiêm chứng được cách nhìn nhận của người khác. Đi ăn 
thịt nướng một mình dù có bị cho là đáng thương thì cũng chăng thê kiểm 
chứng việc này được. Thậm chí nếu có hỏi trực tiếp người ta là: Anh có thấy 
người đi một mình lúc nãy đáng thương không? Thì bạn cũng chỉ nhận được 
câu trả lời là: Không, tôi không nghĩ vậy. Thậm chí dù bạn có chứng cứ như: 
Lúc nãy tôi thây anh nhìn anh ta và cười mãi thôi đây. Thì ngay lập tức, họ 
sẽ viện một cớ khác cho mình. Có lẽ, người đó cho rẵng đi ăn thịt nướng một 
mình thật đáng thương, cũng có lẽ họ không cho là như vậy. Những suy nghĩ 
trong đầu của người khác, chúng ta không thê nào kiêm chứng được. 


Dù bạn có để ý đến những việc đấy đi chăng nữa thì cũng không giải quyết 
được gì. Nó chỉ khiến bạn thây sợ hãi trước ánh mắt của mọi người và không 
dám thử sức với những việc mình muốn làm. Nếu bạn thích đi ăn đồ nướng 
một mình, hãy đi đi. Khi bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, đừng đề ý 
đến ánh mắt của mọi người, vì họ chỉ đang tập trung vảo chính họ mà thôi. 


Hãy vứt những đô mà bạn đã sắm chỉ vì ánh mắt của người khác 


Trước đây tôi rất ghét sách điện tử và chỉ cảm thấy sách giấy mới là tốt nhất. 
Đọc theo từng trang sách bao giờ cũng nhanh hơn, cảm nhận hơi âm qua 


từng con chữ, thưởng thức cách bố cục, bảy trí công phu và hơn hết là tốt 
cho mắt. 


Tuy nhiên, lý do thực sự khiến tôi ghét đọc sách điện tử không phải chỉ là nó 
không có sức hấp dẫn như sách giấy, mà là dù có đọc xong, tôi cũng không 
tích trữ được những thứ đã đọc. Bởi vì tôi thích sách nên tôi muốn tích trữ 
thật nhiều sách trong nhà. Nhưng thực ra tôi giữ những cuốn sách đây là để 
được mọi người khen tôi là người ham học hỏi và là người sâu sắc. 


Qua những cuốn sách đây, tôi muốn thể hiện giá trị bản thân cho mọi người 
thây. Chính vì vậy tôi cần những cuốn sách sau khi đọc xong có thê tích trữ 
lại được. Với sách giấy, bất cứ ai cũng dễ dàng nhìn thấy là tôi đã đọc bao 
nhiêu cuốn. Còn với sách điện tử, dù tôi có đọc vài nghìn cuốn thì người ta 
cũng chỉ nhìn thấy một cuốn hiện hữu ở đây thôi. Vì thế mà trong nhà tôi 
tích trữ một đống sách đề “lúc nào đây” tôi sẽ đọc. 


Còn giờ đây, khi đã vứt hết giá sách đi rồi, tôi lại có thể tập trung vào một 
quyền duy nhất mà tôi muốn đọc. Kết quả là số sách tôi đọc còn nhiều hơn 
cả trước đây. Thậm chí khi vứt đồng sách cũ đi, tôi lại thấy có hứng thú với 
những loại sách mới. Có thể nói là sau khi vứt đi, tôi đã có được nhiều thứ 
hơn cho mình. 


Y nghĩa của bộ sưu tập “những chiêc máy ảnh rồng” 


Tôi rất thích chụp ảnh. Tôi cũng tất tự tin với những kiến thức về chụp ảnh 
của mình. Thậm chí đôi lúc tôi còn dùng phòng bếp của mình đề làm phòng 
tối rửa ảnh. Tôi đã sưu tầm rất nhiều máy ảnh đẹp qua các buổi đấu giá. 


Nhưng tôi lại chưa một lần sử dụng đến chúng, thậm chí tôi còn chẳng lắp 
film vào mà cứ để như vậy trong nhà. Nó chỉ đơn giản để nói cho mọi người 
biết là tôi có nhiều máy ảnh, và như vậy mọi người sẽ thấy là tôi thích chụp 
ảnh. Đồng thời qua đó tôi có thể thể hiện được giá trị bản thân mình. 


Hiện tại, tôi đã bán hết những chiếc máy ảnh trong nhà. Tôi liên hệ với đại lý 
bán đâu giá và bán hết chúng đi. Từ sau khi bỏ hết những món đồ chỉ mua về 
theo cách nghĩ của người khác, tôi thây mình đã không còn quan tâm xem 
mọi người nghĩ gì về mình nữa. Tôi không thấy tự ti về bản thân hay thấy tự 
hào, khoe khoang khi được người khác công nhận. Vứt bớt đỗ đạc trong nhà, 
tôi cũng vứt luôn những suy nghĩ, thái độ vô nghĩa đó ra khỏi đầu. 


Sau khi chuyên đên nhà mới, tôi muôn biên nó thành ngôi nhà kiêu mâu cho 


người sông tôi giản. Tôi sẽ biến nó thành ngôi nhà triển lãm cho bất cứ ai có 
hứng thú với lối sông tối giản hay những người sống tối giản khác như tôi 
đến tham quan. Hiện tại tôi đang sông ở Fudomae. Nếu bạn có dịp đến đây 
thì hãy ghé qua nhà tôi nhé. Tôi cũng rất vui nếu nhận được những góp ý của 
bạn cho ngôi nhà này. Ngôi nhà nảy của tôi, dù có ai đến thăm vào bất cứ lúc 
nào, tôi cũng không có gì phải xâu hồ cả. Thậm chí cả ba lô, ví tiền của tôi 
cũng có thể cho bạn xem. 





Thói quen hành động 


“Khi tự hành động, có thể bạn không đủ sức để hoàn thành tất cả mọi việc, 
nhưng bạn đã hành động và đó mới là điểu quan trọng. ” 


— Mahatma Ganhdi 





Tôi, một người luôn hướng nội, đã thay đổi 


Sau một thời gian dài, giờ đây, tôi không còn sợ cách nhìn của người khác về 
mình nữa. Tôi cũng có thê làm tốt các công việc nhà mỗi ngày và cảm thấy 
yêu chính bản thân mình hơn. Dân dân, tôi cũng bắt đầu trở thành người theo 
phái “hành động”. Chăng có gì cản trở mọi hoạt động của tôi. Và tôi đã bắt 
đầu một vòng tuần hoàn cho lối sống tôi giản. Ban đầu nó chỉ là một châm 
nhỏ thôi, nhưng sau nảy, tôi chắc chắn sẽ vẽ nên được vòng tròn lớn. 


Tôi, một người vôn luôn e ngại cách nhìn của người khác, không dám thử 
sức với bât cứ điêu gì, nay đã làm được những điêu sau: 


Thử sức với môn lặn (thực ra từ vài năm trước tôi đã định đi học rôi). 


Tập thiền (tôi đã khá lo lắng khi tham gia buôi tọa đàm về thiền của nhà sư 
Koike Ryunosuke). 


Tập yoga (lúc đâu tôi rất lo vì cơ thể mình khá cứng nên khi tập có bị người 
khác cười hay không). 

Liên lạc với người mà tôi muốn gặp và tôi đã gặp được (dù là người nổi 
tiêng hay bât cứ a1). 


Tham gia các buôi họp mặt của những người sông tôi giản trên toàn quôc 
(lân nào cũng rât vuI). 


Làm quen với bạn bè trên mạng (tôi đã có thê kêt bạn với mọi người ở khắp 
nƠI). 


Lập một trang web riêng cho mình (lúc trước tôi hay chê bai mấy tay tự đăng 
thông tin của bản thân lên mạng thật quá ngớ ngân). 


Chuyển khỏi căn nhà đã sông trong 10 năm (lần này tôi tốn 30 phút để 
chuyên ởi, lân sau tôi nghĩ sẽ không đên 20 phút). 


Tỏ tình với cô gái tôi vẫn luôn thích, và chúng tôi đã hẹn hò với nhau (nếu là 
tôi trước đây thì tuyệt đôi không có chuyện này). 


Cuôi cùng, hơn bât cứ điêu gì là tôi đã viêt một cuôn sách (nêu là tôi trước 
đây, tôi sẽ nói: Bỏ đi, không thây xâu hô à!). 


Về cô gái mà tôi đã tỏ tình, sau đó tôi đã bị nói lời chia tay, tôi tự an ủi mình 
răng có thê do cô ây còn chưa hiệu hêt vê cách sông tôi giản của tôi. 


Sắp tới, tôi sẽ tự học tiếng Anh ở nhà. Tôi cũng đang lên kế hoạch cho các 
hoạt động ngoài trời như lướt sóng hay leo núi hoặc thi lấy bằng lái xe máy. 
Tôi, một kẻ suốt ngày ru rú trong phòng sao lại có thể đi làm mây việc này 
nhỉ? Chăng nhẽ tôi đã bị người ngoài hành tinh gắn chip trong đầu sao? 


Không! Tôi chỉ vứt bớt đồ đi mà thôi. 


Nếu phải chọn “hối tiếc vì không làm” thì tôi thà chọn “hối tiếc vì lỡ 
làm” 


Nếu nói về hối tiếc thì sự hối tiếc do không làm gì sẽ lớn hơn rất nhiều so 
với sự hồi tiếc vì mình đã làm. Trong tâm lý học gọi hiện tượng này là “Hiệu 
ứng ZeIgarnIk”. Đó là hiện tượng mà con người ghi nhớ những việc không 
thành công hay những việc bỏ dở lâu hơn là những việc thành công. 


Ví dụ: chắc hắn ai cũng có một lần hối tiếc vì không thô lộ tâm tư tình cảm 
của mình cho người mình yêu (tôi cũng đã hối tiếc điều đó). Và sự hối tiếc 
đó đi theo chúng ta mãi mãi. Những ai rụt rè, không dám thử sức sẽ luôn tiếc 
nuối vì mình đã không dám thử. Với những người như vậy, tôi chỉ có một lời 
khuyên cho họ: dù thành công hay thất bại, bạn cũng đã chiến thắng vì bạn 
đã làm. 


So với sự tiệc nuôi vì “tôi không dám làm” thì sự tiệc nuôi vì “tôi làm sai 
mât rôi” lại nhẹ hơn rât nhiêu. Chính vì vậy mà việc bạn có hành động hay 


không có liên hệ trực tiêp đên hạnh phúc của bạn. Vứt những cuôn sách yêu 
thích, có lẽ tôi sẽ hôi hận vì mình đã sal, nhưng tôi sẽ còn hôi hận hơn nêu 
tôi không vứt. Vậy nên, tôi cứ vứt đi thôi. 


Người sống tối giản luôn tích cực! 


“Đám cưới á? Nếu được thì hãy chuẩn bị ba triệu yên đi nhé. Sau này anh 
muốn có hai con á. Thế thì một đứa tốn khoảng 20 triệu yên, cứ thế mà tính 
lên nhé. Rồi cậu cũng nên tích sẵn khoảng 30 triệu yên cho tuổi già nữa nhé. 
À mà quên mất, sau này trong đám tang cũng phải có khoảng hai triệu yên 
nữa đấy.” 


Nêu bât ngờ nhặc một lúc ngân đây tiên thì chắc hăn a1 cũng sẽ bị trâm cảm 
mật. Và chúng ta rât dê bị mặc lừa bởi con sô đây: OI, không đủ tiên trôi, 
phải tích thêm thật nhiêu nữa... 


Tất cả những khoản tiền này đều chỉ là tiền chuẩn bị vì cái nhìn của người 
khác, là số tiền phung phí cho những thứ giả tạo bề ngoải. Số tiền thực sự 
cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt của con người không nhiều đến mức vậy. 
Nếu cân ngần đấy tiền thật thì mọi người ở các nước đói nghèo làm thế nào 
để kết hôn, để sinh con dưỡng cái? 


Nếu bạn tính toán được chỉ phí tối thiểu cần cho cuộc sống thì mọi thứ sẽ 
đơn giản hơn rất nhiều. Nếu biết rằng chỉ cần có ngân nảy thôi là có thể sống 
vui vẻ tự tại được rôi thì bạn sẽ chọn cho mình những công việc thử thách 
hơn nhiều. Với người sông tối giản thì chăng có thứ gì là dễ dàng mất đi cả. 
Thế nên bạn có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống. 


Đề duy trì được đồ đạc, bạn không thể mạo hiểm 


Nếu bạn muốn duy trì tình trạng cuộc sông được cải thiện sau nhiều năm và 
không muốn vứt bỏ những đồ vật mình tích góp được thì cách duy nhất là 
duy trì tình trạng hiện tại. Điều đó cũng có nghĩa là bạn không bao giờ để 
bản thân mạo hiểm, thay đối. Đề điều kiện sống không đi xuống, đề có thể 
tiếp tục sở hữu những món đồ này, bạn chỉ có thê tiếp tục làm những công 
việc bạn không mong muốn. Người ta hay nói răng: Để ăn, để sống thì cần 
phải chịu đựng. Nhưng cái “để ăn, để sống” ở đây chăng qua chỉ là duy trì đồ 
đạc và chú ý đến ánh mắt của người khác, tất cả cũng chỉ là những thứ hào 
nhoáng bên ngoài mà thôi. 


Nếu xung quanh bạn chăng có gì vướng bận, bạn có thê đi đến bất cứ đâu 


vào bât cứ lúc nào. 


Nêu không chú ý đên cách nhìn của người khác, bạn có thê thử sức với mọi 
thứ mà không sợ thât bại. 


Nếu bỏ bớt đồ đạc trong tay, chi phí tối thiểu cho cuộc sống của bạn cũng 
được giảm xuông và bạn có thê thoải mái tận hưởng mọi thứ. 


Nếu bạn cứ mãi trăn trở vì những việc giống nhau, bạn chỉ có thể so sánh cái 
lợi và cái hại của từng cách làm và sống trong những tháng ngày chỉ có đi 
tìm xem phương pháp nảo là hiệu quả nhất. Tôi cũng đã từng như vậy và 
cuối cùng luôn là ngủ quên lúc nào không biết. Bây giờ thì tôi sẽ làm thử mà 
không cần đắn đo gì. Và nó có phải là cách hiệu quả nhất không cũng không 
còn quan trọng nữa. Tôi đã đi rất nhiều đường vòng để đến được bước viết 
cuốn sách này. Nếu bạn muốn đến đích nhanh chóng thì con tàu có nhiều 
người đi là lựa chọn tốt nhất cho bạn. 


Kinh nghiệm thì không thể bị cướp hay bị lẫy trộm 


Điều quan trọng là kinh nghiệm mà chúng ta có được qua những hành động, 
trải nghiệm là thứ không thê cho ai vay mượn, cũng không thê bị ai cướp 
mât như các món đô đạc thông thường. 


Dù ai đó có muốn cướp kinh nghiệm của bạn thì họ cũng không thể cướp đi 
được. Kinh nghiệm khác với những vật ngoài thân, nó luôn đi theo bạn đến 
bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc nào. Và đến cuối cùng, thứ còn lại duy nhất chỉ có 
kinh nghiệm của bạn mà thôi. 





Nâng cao sức tập trung. Thấu hiểu bản thân 


“Tôi tự hào vê những điêu mình chưa làm cũng như tự hào vê những điêu tôi 
đang làm. ” 


— Steve Jobs 





“Thông điệp thầm lặng” đến từ đồ đạc 


Sau khi vứt bớt đỗ đạc, bạn có thê nâng cao sức tập trung của bản thân. Tại 
sao lại như vậy? 


Dù là đô đạc, nhưng không hăn chúng sẽ ở yên ở một chỗ, mà chúng luôn có 


những thông điệp nhất định. Đặc biệt, càng là những món đồ không được sử 
dụng, thông điệp ây lại càng mạnh mẽ. 


Nếu bạn có một cuốn sách dạy giao tiếp tiếng Anh đang đọc đở, nó sẽ nói: 
Anh rảnh thật đây nhỉ. Hãy thử sức với tôi một lần nữa nào. Một cái bóng 
đèn bị vỡ sẽ nói với bạn: Anh lại quên mua đồ thay rôi à. Việc đơn giản thế 
mà anh cũng không làm được à. Và đồng chén đĩa chưa rửa sẽ bảo: Lại nữa 
rồi. Tôi biết ngay là không thể trông mong gì vào anh mà. 


Thậm chí, cả những đồ vật hay được sử dụng cũng có những điều muốn nói 
với bạn. Tivi sẽ nói răng: Mẫy chương trình anh thu lại đang chất đống lên 
rồi đây này. Với cả đã đến lúc lau bụi cho tôi rồi đấy. Nếu bạn sử dụng máy 
tính, nó sẽ nói với bạn: Em muốn kết bạn với anh máy ¡n. Nhưng có vẻ 
không được nhỉ. Kem dưỡng da sẽ nói cho bạn hay: Này, sắp hết rồi đây. Bộ 
vest tủ của bạn sẽ lên tiếng: Tôi biết là anh rất bận nhưng anh có thể giặt tôi 
cùng những bộ khác được không? 


Bất cứ món đồ nào cũng hi vọng được bạn đối xử tử tế. Và chúng đang xếp 
thành hàng dài đê chờ bạn biệt được những thông điệp mà chúng muôn nhắn 
nhủ. 


“Danh sách những việc phải làm trong thầm lặng” và “danh sách những 
việc phải làm thực sự” 


Bạn cảng chất nhiều đồ trong nhà thì hàng chờ đợi kia lại càng dải ra. Và tôi 
gọi hàng dài đó là “Danh sách những việc phải làm trong thầm lặng”. Đồ đạc 
không thể nói như con người là hãy làm cái kia đi, hãy xử lý cái này đi... 
Chúng cũng không thể giống như sếp của chúng ta, đưa ra một “Danh sách 
những việc phải làm thực sự”. Nhưng nêu chúng nói được thì danh sách phải 
làm thực sự này sẽ còn kéo dài hơn nữa. 


Nếu có quá nhiều việc phải làm, bạn sẽ cảm thây mọi thứ thật rắc rỗi và mất 
hết động lực làm việc. “Rắc rối” tức là tôi đang nghĩ trong danh sách những 
việc phải làm có quá nhiều việc, hoặc là mặc dù tôi có việc quan trọng phải 
làm nhưng tôi lại bị những việc phiền toái khác xen vào vả không thể nào 
làm xong nó. 


Hãy luôn coi trọng những thứ quan trọng 


Người ta nói những ai đề bàn làm việc bừa bộn thường không thê hoàn thành 
tôt công việc. Câu nói này cũng có nguyên nhân của nó. Danh thiệp, tài liệu, 


số sách, giấy tờ cần loại bỏ, công việc cần hoản thành... tất cả mọi thứ đều 
không được sắp xếp mà vứt lộn xộn trên bàn. Lúc nào trên bàn cũng chất 
đống danh sách cân làm trong thầm lặng khiến sức tập trung của bạn bị giảm 
sút đáng kê. Khi cần thứ gì đó, bạn sẽ tốn thời gian để tìm, bởi thê bạn khó 
có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Dù có một “danh sách 
những việc phải làm thực sự” thì nó cũng bị chôn vùi trong một đống đồ đạc 
trên bàn và bạn chắng thể nhận ra đâu là việc cần làm trước cả. Và đến lúc 
này, mọi việc đều trở nên “phiền toái”, bạn sẽ đần cảm thây căng thăng VỚI 
công việc. Sau đó bạn sẽ không muốn làm và mở điện thoại, kiểm tra mạng 
xã hội... Cuỗi cùng tạo nên một vòng tròn luần quân nhốt bạn trong đó. 


Nếu bạn bỏ bớt đồ đạc của mình, tự nhiên những “thông điệp thâm lặng” của 
những món đô đây cũng được giảm bớt. Khi đó, bạn sẽ không bị làm phiền 
về việc này, việc kia trong thông điệp đấy nữa, não bộ cũng không phải mắt 
công xử lý những thông điệp này. (“Mệt lắm rồi, để tôi nghỉ cái đã”, “Biết 
rồi, tôi sẽ làm sau”). 


Chính vì vậy sau khi giảm bớt đồ đạc, sức tập trung của bạn được cải thiện. 
Bạn sẽ không còn nhận được những thông điệp dư thừa nào từ đồ đạc nữa, 
kế cả khi nhận được bạn cũng có thể giải quyết ngay lập tức mà không để 
tôn đọng. 


Tóm lại, nhờ việc giảm bớt đồ đạc, “Danh sách các việc cần làm trong thầm 
lặng” được giảm xuống, bạn có thể bắt tay giải quyết “Danh sách các việc 
phải làm thực sự”. Khi giảm bớt đồ đạc, bạn có thể tập trung vào việc quan 
trọng của bản thân. 


Lôi sông tôi giản của Lionel Messi 


Đề có thể tập trung vào việc quan trọng, chúng ta phải bỏ hệt những vIệc 
không quan trọng. Ở chương một tôi đã định nghĩa về người sống tôi giản là 
người cắt giảm mọi thứ vì những điều quan trọng với bản thân. Trong suy 
nghĩ của tôi, Messi cũng là một người như vậy. 


Mọi người đều biết răng Lionel Messi, siêu sao của Barcelona có quãng 
đường chạy trong một trận đâu là rất ngăn. Trung bình trong một trận đấu, 
các câu thủ bóng đá thường chạy 10 km. Nhưng Messi chỉ chạy trung bình § 
km mà thôi. Ta cũng rất dễ bắt gặp cảnh anh đi bộ trên sân. Thậm chí còn có 
số liệu chỉ ra răng anh không chỉ không chạy khi quay về phòng thủ mà còn 
giảm cả sô lần chạy tấn công nữa. 


Ngay cả tôi, một người không biết gì về bóng đá cũng biết lý do vì sao Messi 
lại trở thành câu thủ bóng đá hàng đầu thế giới. Messi luôn nhìn ra những 
điểm quan trọng trong trận đấu, và trong thời điểm quyết định thắng thua, 
anh luôn dùng tốc độ tôi đa để vượt lên đối thủ. Chắc hắn, Messi cũng nhận 
định ghi bàn mới là điều quan trọng nhất. Và anh đã gạt bỏ tất cả những 
chuyện khác để tập trung cho việc quan trọng này. Bởi vậy anh không hay 
chạy đề bảo toàn thể lực, tạo cơ hội ghi bàn. 


Người sống tối giản hoàn hảo — Steve Jobs 


Steve J obs là một người sông tôi giản không chỉ bởi ông luôn mặc những bộ 
đồ giống nhau, hay cắt giảm tối đa các chi tiết dư thừa trong các sản phẩm 
mà còn bởi ông là người thực sự cắt giảm mọi thứ. 


Thậm chí, Steve Jobs còn cắt giảm cả số người đi họp. Nếu có ai đó mà ông 
cho răng không cần thiết trong cuộc họp, ông sẽ nói rằng: “Anh không cần 
phải tham dự cuộc họp này. Cảm ơn.” Steve Jobs luôn làm mọi việc bằng 
những người giỏi nhất với số lượng ít nhất. 


Người ta nói rằng điều được coi trọng ở Apple là “ý tưởng hơn quá trình”. 
Dù nhà thiết kế có đưa ra một concept tuyệt vời đến đâu chăng nữa, sau khi 
đi qua phòng marketing, phòng truyền thông, phòng kinh doanh, phòng vật 
liệu... nó cũng chỉ còn lả thiết kế bình thường mà thôi. Các thiết kế tại triển 
lãm Motor Show dù có sắc nét đến đâu thì ở bất cứ thời điểm nào cũng 
không thể thương mại hóa. Nguyên nhân cũng bởi các thiết kế này không đời 
thường. Những quy trình phức tạp thường bị Steve Jobs coi thường và loại 
bỏ. Với ông, cảng có nhiều con dấu xác nhận, ý tưởng sẽ càng đi xuống và 
việc thực hiện cũng chậm hơn. 


Việc đầu tiên Steve Jobs làm sau khi quay lại Apple 


Steve Jobs luôn vui vẻ dù nhà thiết kế chỉ đưa ra một ý tưởng duy nhất. Thứ 
tôt nhât thì chỉ có một mà thôi, vậy tại sao chúng ta lại cân đên cái thứ hai, 
thứ ba làm gi. 


Điều đầu tiên khi Steve Jobs quay lại Apple đó là cho hết đống giấy tờ lộn 
xộn như mạng nhện và máy móc cũ kỹ vào bảo tàng. Nói cách khác, việc 
đâu tiên ông làm là cắt bớt đô đạc trong công ty. 


Steve Jobs luôn muôn tập trung vào việc “cho ra những sản phâm có thê thay 
đôi cả thê giới”, thê nên những gì năm ngoài công việc này đêu được ông cắt 


bỏ hết. Điều ông xem trọng không phải là “sẽ làm gì” mà là “không làm gì”. 
Trong suy nghĩ của tôi, Steve Jobs là người sông tôi giản hoàn hảo. Ong là 
người luôn tôi giản trong mọi mặt. 


Hạnh phúc từ “dòng chảy” tập trung 


Có một nghiên cứu về hạnh phúc sinh ra từ sự tập trung. Đó là trạng thái tập 
trung mà nhà tâm lý học Csikszentmihaly1 gọi là “dòng chảy”. Khi gặp được 
việc gì đó khiến ta tập trung cao độ, đó là lúc ta có thê quên đi mọi thứ. Nếu 
tập trung cao hơn nữa thì cái tôi hay bản ngã của mỗi con người thậm chí có 
thể biến mất. Cảng về sau con người ta sẽ càng cảm thây một sự thỏa mãn và 
có thể cảm nhận được cuộc sống thật sự rất tuyệt vỜI. 


Nếu bạn có thể quên cả thời gian, quên cả bản thân mình để tập trung tháo 
gỡ một vân để nan giải nào đó, thì rất có thê đó là “dòng chảy”. Quan trọng 
nhất là bạn phải “cảm thấy một sự thỏa mãn”. Nếu bạn tập trung quên mình 
vào một thú vui nào đó nhưng ngay sau khi kết thúc lại hồi hận tự hỏi “mình 
vừa làm cái gì vậy” thì đó không phải là “dòng chảy”. 


Csikszentmihalyi đã lây việc biểu diễn âm nhạc làm một ví dụ của dòng 
chảy. Không phải ai cũng tìm ra “dòng chảy” của mình. Nhưng khi đã tìm 
thây thì sẽ quên hết thời gian, quên hết bản thân mình nên ai cũng sẽ nhận 
biết được nó. Những người tìm ra “dòng chảy” của mình là những người có 
thể tích lũy được hạnh phúc ngày cảng nhiều hơn. 


Tối thiểu thông tin 


Con người là một cái ô cứng từ 50 nghìn năm trước. Cả bộ não lẫn cơ thể 
của con người không hề có tiến hóa gì kế từ 50 nghìn năm trước. Nếu như ta 
cô nhét vào đó khối lượng đô vật và cả thông tin đã tăng thêm một cách bất 
thường thì chúng ta sẽ bị chết máy giống như cái máy tính có biểu tượng bị 
treo đang xoay vòng quanh kia. Chúng ta là thế hệ kỹ thuật số nhưng không 
có nghĩa trên ngực chúng ta có chứa nhiều ô cứng hơn, và cũng không có 
nghĩa là chúng ta có bộ nhớ đa chức năng hơn. 


Nếu giảm bớt đồ đạc thì lượng thông điệp ta tiếp nhận từ đồ đạc cũng sẽ 
giảm. Bộ nhớ dành cho đồ đạc cũng sẽ giảm đi giúp cho não bộ có thể hoạt 
động tốt hơn. Thông tin cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nội dung của 
phần này là giảm thông tin. Tôi cũng muốn nói thêm về việc tôi giản thông 
tin. 


Gập gọn các ăng-ten mở quá rộng 


Có một loại thông tin gọi là tin rác. Đấy là những mâu tin không mấy chọn 
lọc ta hay gặp trên báo mạng. Nhìn lướt qua đấy có vẻ là thông tin quan 
trọng thu hút người đọc, nhưng thật ra đó chỉ lả thông tin ta cho vào đầu để 
giết thời gian và từ lúc đọc cho đến cuối đời cũng không bao giờ có thể nhớ 
lại được. Nếu cứ giữ lại những thông tin đây thì người ta sẽ bị bội thực thông 
tin. Một thử nghiệm đã chỉ ra rằng những người bị nhôi quá nhiều thông tin 
rác có xu hướng suy giảm IQ còn nhiều hơn cả hút cân sa. 


Hiện nay vẫn đề lớn không còn là làm thế nảo đề có được nhiều thông tin mà 
là làm thế nào để giữ khoảng cách với thông tin không cần thiết, làm thế nào 
để giảm những thông tin rác. Cứ mỗi ngảy chúng ta lại có thêm một lượng 
thông tin mới không lồ. Nếu là người sở hữu điện thoại thông minh thì chắc 
hăn ai cũng đã từng vô thức mở mail kiểm tra tin nhắn, mở liên tục từ đường 
link này đến đường link khác trên browser hay mải mê chơi game quên thời 
gian. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để giảm lượng thông tin ta tiếp 
nhận hảng ngày, làm thế nảo để cất cái ăng-ten đã phủ sóng quá rộng của 
mình lại. 


Giảm các môi liên hệ 


“Mệt mỏi vì các môi liên hệ” do phụ thuộc quá nhiễu vào mạng xã hội đang 
trở thành chủ đề được mọi người quan tâm. Nhưng chưa ai có thê tính toán 
chính xác được cảm giác lo lăng, hồi hộp khi bất cứ ai cũng có thể liên lạc 
được với mình có ảnh hưởng xấu như thế nảo đến con người. 


Yoneda Tomohiko trong cuốn Lời khuyên về cách cai nghiện kỹ thuật số đã 
đưa ra những ví dụ rất thú vị. Bạn có thê cai nghiện các loại máy móc kỹ 
thuật số bằng cách gửi điện thoại, máy tính cho khách sạn khi nhận phòng. 
Hay khi bạn đến bar, gửi điện thoại ở ngoài cửa và sau đó chỉ tập trung uống 
rượu, nói chuyện với bạn bè. Ở công ty Volkswagen, người ta đã ngừng việc 
gửi mail cho nhân viên vào lúc đêm khuya hay sáng sớm. Hay ở Daimler, 
ban lãnh đạo đã bắt đầu cho xóa chương trình gửi mail tự động cho các nhân 
viên trong giờ nghỉ. Những công ty này đã bỏ hết mail ngoài giờ làm việc để 
nhân viên có thời gian riêng tư của mình. 


Tĩnh tâm, ngồi thiền, yoga — tập trung vào chính bản thân mình 


Trong số những người theo trào lưu sống tối giản, có nhiều người tạo cho 
mình thói quen tĩnh tâm, ngôi thiên hay tập yoga. Theo tôi đây hoàn toàn là 


một điều tự nhiên. Tại sao vậy? Khi các đồ vật xung quanh bạn Ít đi cũng 
đồng nghĩa với các đồ vật của “thế giới bên ngoải” vốn làm nhiễu loạn sự 
chú ý của bản thân bạn cũng ít đi. Lúc đó, chúng ta sẽ chú ý đến “con người 
bên trong” mình nhiều hơn. 


Ban đầu tôi chưa thấy hứng thú với mây bộ môn này, nhưng cảng về sau tôi 
càng thây hiệu quả. 


Trong lúc ngôi thiên, tôi hay bất chợt nghĩ đến những chuyện trong cuộc 
sông, nhưng chỉ cần vài nhịp thở sâu là tôi lại kéo lại được ý thức lơ đãng 
của mình. Dân dân, khả năng tập trung của tôi cũng được cải thiện đáng kẻ, 
mạch tư duy của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn. Đối với tôi, tĩnh tâm hay ngồi 
thiền giống như cài lại “hệ điều hành” cho chính bản thân mình. 


Hiện nay, ngay cả Google hay Facebook cũng đang chú ý đến thiên và tĩnh 
tâm. Tìm trên Google bạn có thể thấy người ta mở rất nhiều khóa học thiên, 
và vô tình họ cũng đã tạo ra một mê cung cho những aI muốn đến với thiền 
chân chính. Nếu không dành thời gian để nhìn nhận, suy ngẫm lại bản thân 
mình, thì bạn rất dễ bị nhân chìm trong vô vàn thông tin trên thế giới này. 


“Tin tưởng vào bản thân” nhờ lối sống tối giản 


Từ khi ý thức được nêp sông tôi giản, tôi bắt đầu cảm thây tâm trí mình được 
sáng rõ hơn, xóa đi “lớp mây mờ” khiên tâm trí tôi lúc nào cũng lơ đãng. 


Ví dụ với công việc thuộc về lĩnh vực giáo dục tôi làm từ trước đến nay. 
Công việc của tôi là lựa những cuốn sách danh tiếng, đọc chúng, và đọc luôn 
cả những lời nhận xét vê chúng. Nói cách khác, tôi phải tìm hiểu về một tác 
giả danh tiếng nào đó, đồng thời cũng phải tìm hiểu về những nhà phê bình 
nồi tiếng viết lời nhận xét cho cuốn sách. Và khi có quá nhiều thông tin về 
những con người vĩ đại, những tác phẩm hay, tôi cảm thấy mình bị quá tải và 
không biết lựa chọn thế nảo. 


Có những tri thức mặc dù tôi hiểu rất rõ, nhưng nó không phải lả suy nghĩ 
của bản thân tôi, nên khi cần, tôi không thê bật ra ngay được. Những tri thức 
nảy không phải là một phân máu thịt trong cơ thể, nên ngay cả trong những 
cuộc nói chuyện, tôi cũng không thể vận dụng chúng được. Tôi luôn phải cố 
găng để hiểu câu chuyện của đối phương và vờ như mình là một người nghe 
rất giỏi. Và tôi cũng chăng mấy khi lên tiếng bởi tôi không muốn bị coi là 
thăng ngốc. Bây giờ, sau thời gian tĩnh tâm và ngôi thiền, tôi nhận thấy sự 
thay đổi đang diễn ra trong tôi. 


Khi mà mọi thứ quanh tôi được tối giản đến hết mức, thì sự chú ý của tôi với 
các thông tin bên ngoài cũng được giảm xuống tối đa. Tôi cũng không còn 
quan tâm đến những tin tức vô bố, những câu chuyện tầm phảo, hay cả 
những câu chuyện cười mà tôi đã từng rất hứng thú. Tôi không tìm hiểu về 
những øì người khác tạo ra, những việc người khác đề xướng... Tôi bắt đầu 
tin vào tiếng nói bên trong con người mình hơn lả những lời lẽ của người 
khác. Và tôi có cảm giác mình đã “trở về với chính mình”. 


Có lẽ khi để những thứ vĩ đại của người khác ra khỏi sự quan tâm của mình, 
tôi thấy những thứ luôn đè nặng trong tôi cũng dân mất đi. Khi quá chú ý 
đến cái nhìn của mọi người xung quanh, bạn sẽ cảm thấy thiếu tự tin và rất 
nhạy cảm với những thất bại của bản thân. Bạn cũng sẽ loại bỏ ngay những ý 
tưởng tuyệt vời mà mình nghĩ ra bởi lý do người nghĩ ra nó là bản thân bạn. 


Đã có một thời, cái tôi trong con người tôi cũng to lớn y như thân xác này 
vậy. Trong quá trình va chạm ngoài xã hội, cái tôi này ngày càng nhỏ đi. Và 
giờ đây, sau bao lần tôn thương vấp ngã, tôi lại thây cái tôi nhỏ bé ấy đang 
dân hôi sinh trở lại. 


Tôi nhận ra một điều quan trọng, quan trọng hơn cả việc phải tìm hiểu về 
những người xa lạ ngoài kia, là hãy bắt đầu mọi việc băng chính bản thân 
mình, dù nó có ngớ ngắn đến đâu đi chăng nữa. 





Tiết kiệm cũng chính là thân thiện với môi trường 


“Bạn cảng kiêm được nhiễu tiên, bạn cảng muôn có nhiễu tiên hơn nữa. 
Những kẻ như vậy quả là những kẻ ngốc nghéch. ” 


— Gilbert Keith Chesterton 





Lưới an sinh xã hội do chính bản thân tạo ra 


Có nhiều người theo lối sông tối giản vì tiết kiệm. Có lẽ sau này, người ta sẽ 
COI trọng lưới an sinh xã hội do chính mình tạo ra hơn là do một ai đó làm 
cho. Sông tối giản cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả. Nếu trở thành một 
người sông tối giản, bạn có thê tiết kiệm và tích góp cho mình được kha khá 
tiền. 


It đô nên không cân nhà rộng, vì thê có thê giảm bớt tiên nhà. 


Bán những đồ đạc trong nhà đi, bạn sẽ có một khoản tiền. 
Khi mua đồ, bạn sẽ lựa chọn thật kỹ nên sẽ không bị sử dụng lãng phí. 


Bạn thỏa mãn với đô đạc mình đang có nên có thê giảm bớt những ham 
muôn, lòng tham của bản thân. 


Bạn ít căng thắng hơn nên cũng tốn ít tiền ăn uống, chi phí để giải tỏa căng 
thăng. 


Bạn không còn đê ý đên cách nhìn của người khác nên những chi phí như kêt 
hôn, sinh con, nuôi dạy con cái, ma chay... chỉ cân khoản tiên tôi thiêu là đủ. 


Nêu đưa trào lưu tôi giản vào công việc, bạn sẽ giải quyêt công việc hiệu quả 
hơn, tiên lương cũng nhiêu hơn. 


Sau khi bỏ bớt đồ đạc, tôi cũng giảm bớt luôn diện tích ngôi nhà của mình. 
Từ ngôi nhà 25m2 ban đâu, tôi dọn đến căn nhà 20m2, tiền nhà cũng giảm 
được 20 nghìn yên. Nếu mỗi tháng tiết kiệm được 20 nghìn yên thì tiền tiết 
kiệm sau này của tôi cũng tăng lên đáng kê. 


Lần chuyển nhà tới, tôi muốn chuyền đến ngôi nhà nhỏ hơn nữa. Tôi sẽ chỉ 
giữ lại những quân áo cân thiết và tất cả đêu giống nhau. Về đồ đạc khác, 
nếu chưa hỏng cũng không cần phải mua mới lảm gì cả. Tôi cũng không 
uống rượu chỉ để giải tỏa căng thăng nữa. Phân sau tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng 
hiện tại tôi luôn cảm thấy thật biết ơn cuộc sống nên dù không có cao lương 
mỹ vị nhưng tôi vẫn hài lòng với những món ăn dân dã thông thường hàng 
ngày. 


Nếu số lượng người sống tối giản tăng lên, liệu kinh tế Nhật Bản có đi 
xuông? 


Nếu lượng người không mấy hứng thú với vật chất tăng lên thì kinh tế Nhật 
Bản sẽ thế nào? Có lẽ sẽ có nhiều người lo ngại điều này. Tuy nhiên, lối 
sông tôi giản lại không đơn giản như vậy. Trong số những người sông tôi 
giản, có những người không hứng thú với đồ đạc và cũng có những người rất 
thích chúng. Ví dụ, cùng là một chiếc đĩa, có người chỉ cần mua một chiếc 
100 yên ở cửa hàng COSPA là được. Nhưng cũng có những người lại muốn 
mua một chiếc do chính tay nghệ nhân làm ra. Có những người chỉ chú trọng 
chức năng của sản phẩm, nhưng cũng có người còn muốn sản phẩm chất 
lượng tốt nữa. 


Cũng có những người sống tối giản rất thích đồ đạc 


Việc có ít đồ với việc thích đồ đạc giống như hai mặt của một phiến đá. Việc 
có ít đồ với việc tiêu tiền cho đồ đạc cũng đối lập nhau như vậy. Tuy nhiên, 
người sống tôi giản lại không phải chỉ là một mặt của phiến đá. Bản thân tôi 
cũng là người thích sắm đồ đạc. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thích xem tạp 
chí và ngắm những món đồ mơ ước trong đây. Chỉ có điều khác là, hiện tại 
nếu chỉ thích thôi thì tôi không còn muốn mua chúng nữa. 


Nếu một người sống tối giản toản diện như Steve Jobs được sinh ra trong 
trào lưu sông tôi giản của Nhật thì mọi chuyện sẽ thay đôi thê nào? Liệu 
Nhật Bản sẽ có một tập đoàn như Apple? 


Bản thân tôi cho rằng mình nên tiêu tiền vảo các trải nghiệm và con người 
hơn là vào vật chất. Tôi sẽ tiêu tiền cho những chuyến đi, cho những cơ hội 
để trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên, hay trả tiền đi lại để gặp những người 
tôi muốn gặp. Hoặc có thể dành tặng tiền cho các quỹ từ thiện. 


Sông tôi giản là một cách sông tiệt kiệm hiệu quả. Tuy nhiên, nó không chỉ 
có vậy, mà nó còn giúp bạn thay đôi cách tiêu tiên từ tiêu tiên cho đô đạc 
sang tiêu tiên cho những trải nghiệm, con người hay đâu tư vào một lĩnh vực 
nào đó. 


Nếu có món đồ nảo có thê thay đối con người thành một người “giàu có” 
hơn, tôi cũng sẵn sảng chi tiền cho món đồ đó. Nhưng nếu chỉ đơn giản là để 
khoe khoang với bạn bè hay thể hiện bản thân trước mặt mọi người thì tôi sẽ 
không ngân ngừ mà vứt nó đi ngay. Cho đến sau này, tôi sẽ chỉ tiêu tiền vào 
những trường hợp cân thiết. Và nếu có điều gì thay đổi thì chỉ có những 
trường hợp đó thay đôi mà thôi. 


Giảm thiêu cả những món đồ đạc vứt đi 


Có lẽ vì tôi đã vứt quá nhiễu đô nên gần đây tôi bắt đầu muốn giảm cả số đồ 
mình vứt đi. Suy nghĩ đó không hăn là vì tôi muốn tiết kiệm hay muốn thân 
thiện với môi trường. Mà bắt chợt, tôi lại thấy “không quen” nếu cứ tiếp tục 
vứt đồ đi như thể này. Trước đây tôi luôn mua chai nước loại hai lít, nhưng 
rồi tôi lại không muốn phải vứt nhiêu chai nước đến thế nên cuối cùng tôi đã 
dùng chai đựng nước của BRITA. 


Trước đây tôi chắng bao giờ tin vào mẫy hoạt động tiết kiệm, bảo vệ môi 
trường hay sông lành mạnh... nhưng giờ thì khác rôi. Hiện giờ tôi đang dùng 


thử đèn năng lượng mặt trời vào buổi tối. Không có nhiều đồ đạc nên đồ điện 
của tôi cũng có ít, tiền điện hàng tháng cũng giảm xuống. Chỉ có một mình 
nên tôi cũng luôn dùng điện, nước ít nhất có thê. Khi bạn sông với ít đồ đạc 
hơn, tự nhiên rác thải hay năng lượng, chỉ cần là thứ không cần thiết đều sẽ 
được giảm xuống vả cuộc sông của bạn sẽ thư thái hơn rất nhiều. 


Tài nguyên trên Trái Đất đang dần cạn kiệt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng con 
người chỉ còn khai thác được tải nguyên khoảng 100 năm nữa. Có ý kiến cho 
răng đến lúc đó chúng ta không còn sống trên đời nữa nên không cân suy 
nghĩ về vẫn đề đấy. Nhưng đây lại là những suy nghĩ hết sức tự nhiên của 
COn người. 


Khi trở thành người sông. tối giản, ngay cả năng lượng sử dụng bạn cũng 
muốn giảm xuống mức tối thiểu. Dù bạn không có chủ ý “hãy tiết kiệm 
thôi”, thì tự nhiên bạn cũng sẽ sống thật tiết kiệm. Và khi đó, cuộc sống của 


bạn sẽ thực sự trở nên thoải mái. 





Khỏe mạnh hơn, an toàn hơn 


“Bản và ghé, hoa quả và vĩ cắm. Ngoài những thứ này ra, liệu còn có thứ gì 
cán thiết cho hạnh phúc của con người nữa hay không? ” 


— Albert Einstein 





Người sống tối giản đều là người gầy 


Tôi đã gặp nhiều người sông tôi giản và không có ai trong số họ là người béo 
cả. Tại sao vậy? Những quyền sách hướng dẫn về cách dọn dẹp nhà cửa hay 
cách vứt đồ cũng có đề cập đến một lợi ích của những việc này đó là “giảm 
cân”. So với lúc trước, tôi đã giảm được 10 cân. Có người nói: “Khi bạn tống 
hết những thứ trì trệ ra ngoải, sự lưu thông khí sẽ tốt hơn, bạn sẽ gầy xuống”. 
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây không phải là “sự lưu thông khí” trong 
cơ thê, tôi sẽ giải thích kỹ hơn một chút. 

Giảm bớt đô, bạn sẽ giảm cân. Theo tôi nó có vài lý do sau đây. Việc tăng 
cân đơn giản là vì bạn ăn nhiều hơn mức cơ thể cần. Bạn ăn nhiễu hơn mức 
cần thiết là vì bạn cần ăn để giải tỏa căng thắng. Người ta cho răng trong lúc 
ăn con người có thê quên đi căng thắng. 


Việc uống rượu để bớt căng thăng cũng tương tự như vậy. Nếu có thê tôi 


giản được đồ đạc trong nhà, bạn sẽ ít bị làm phiên bởi chúng, tốn ít sức lực 
để lãng phí hơn và căng thăng cũng sẽ giảm theo. Khi không còn so sánh bản 
thân với người khác, bạn sẽ không còn thấy xấu hỗ về bản thân vì thế mà 
những lo lắng, căng thắng của bạn cũng sẽ được giảm bớt. Khi căng thăng, 
lo lăng của bạn được giảm xuống, bạn cũng không cần phải ăn để giải tỏa 
nữa. 


Y thức rõ ràng về cảm giác “thèm ăn” của bản thân 


Theo tôi, kết quả của việc đặt câu hỏi nhiều lần về chính món đồ của bạn sẽ 
giúp bạn ý thức rõ ràng hơn về “ước muốn” của bản thân và điều khiến được 
nó. Để có thể giảm đô tôi đa, quan trọng là bạn chỉ được giữ lại những thứ 
thực sự cần thiết cho bản thân. Tức là bạn không được có những thứ mà bạn 
“ao ước” muốn có. 


Khi giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu, khả năng nhận biết về “ước muốn” 
của bạn cũng được nâng cao. Bạn có thê phân biệt được đâu là đồ “cần thiết” 
đâu là đồ mà mình “ước muốn”. Không chỉ có đỗ vật mà vẫn đề “thèm ăn” 
cũng giống như vậy. Vì bạn có thê ý thức rõ ràng lượng thức ăn cần thiết cho 
mình nên bạn sẽ không ăn quá nhiều. Chỉ giữ những món đồ cân thiết khiến 
bạn lúc nào cũng cảm thây thỏa mãn, “với mình thế này là đủ rồi”. Vì vậy, 
dù bạn không ăn nhiều nhưng bạn vẫn thấy rất hài lòng. 


Trong ăn kiêng có một phương pháp là hoạt động liên tục nhằm tiêu bớt 
lượng calo trong cơ thể. Có lẽ làm phòng rộng hơn một chút, làm việc nhà... 
tích góp từng việc nhỏ đấy cũng có thê giúp bạn giảm cân được. Căn phòng 
của tôi hiện giờ không có gì cả nên khá rộng và tôi hay tập vài động tác của 
một cầu thủ ném bóng chày. 


Hơn nữa, tư trang của tôi bây giờ cũng nhẹ hơn trước rất nhiều, tôi cũng 
thích hoạt động hơn nên hay ra ngoài đi bộ. Sau khi sông theo lối sống tôi 
giản, tôi đã bắt đầu gầy đi. Nghe có vẻ khó tin nhưng thực sự là tôi đã gầy đi 
rồi. Trước đây đúng là tôi rất béo, nhưng tôi sẽ không quay lại làm một cậu 
béo Metabo nữa đâu. 


Những người chỉ bị va chạm nhẹ trong động đất 


Nghe nói trong số những người vô gia cư, có nhiều người lo lắng cho chúng 
ta. “Với chúng tôi, dù động đất có xảy ra thì cùng lăm chỉ bị sưng một cục là 
hết. Nhưng những ai có nhà thì vất vả lăm.” Những ai sống trong thùng các 
tông hay trong những ngôi nhà bằng gỗ nhẹ thì khi có động đất xảy ra, họ 


cũng chỉ bị cụng đầu mà thôi. Còn với những ngôi nhả gạch, xi măng nặng 
thì khi đô có thê cướp đi tính mạng của chính chủ nhà. 


Tháng 5/2014, ở Tokyo đã xảy ra một trận động đất lớn. Cường độ địa chấn 
đo được ở quận Meguro nơi tôi sống là bốn độ. Mỗi khi có động đất xảy ra, 
tôi thường quấn hết máy tính, quần áo, đỗ dùng vào trong chăn đệm để 
phòng chúng vương vãi lung tung khắp nhà. Và khi trận động đất này xảy ra, 
tôi đã hầu như vứt hết đồ trong nhà đi rồi nên chắng có gì phải làm cả. Tất cả 
những gì tôi làm lả ngôi im, và tôi cảm thây thật an tâm. Vì trong phòng 
không còn đồ đạc nên cũng chắng có việc đô bị bay ra ngoài. Trước đó trong 
thảm họa động đất sóng thần năm 2011, trong nhà tôi có kê một tủ sách rất 
lớn và trong trận động đất, toàn bộ số sách đã bị rơi vãi hết ra ngoài. Nơi tôi 
sống lúc đó chỉ có vậy thôi, nhưng nếu khu đó nằm tâm cơn địa chấn thì sẽ 
thế nào? Có lẽ giá sách sẽ đồ và tôi sẽ bị kẹt trong đó, không thoát ra được. 
Cũng có thê tôi sẽ bị một chiếc máy ảnh rơi trúng đầu. Hoặc cũng có thể tôi 
sẽ bị những thứ tôi yêu thích như sách, máy ảnh giết chết. 


20% các trận động đất lớn đều xảy ra ở Nhật Bản 


Tổng diện tích Nhật Bản chỉ chiếm 0.25% toàn thế giới, nhưng lại tập trung 
đến 7% núi lửa trên Trái Đất này. Và số trận động đất hơn 6M xảy ra ở Nhật 
Bản đã chiếm 20% trong tông số trên toàn thê giới. Điều đó có nghĩa là nếu 
sống ở Nhật Bản thì bạn sẽ gặp động đất nhiều hơn hăn các nước khác. Và 
nếu bạn định sống lâu dài ở Nhật thì chỉ có giảm thiểu đồ đạc của bản thân 
mới được coi là phòng chống hỏa hoạn và ứng phó với động đất hiệu quả. 
Nếu bạn cắt giảm được đồ đạc của mình thì khi có động đất, bạn sẽ giảm 
thiêu được số tải sản bị chôn vùi xuống mức tối thiểu. 


Trong tương lai, các trận động đất vẫn sẽ còn xảy ra ở Nhật Bản. Vì vậy 
những trang thiệt bị chuân bị trước cho thiên tai đêu không thê bỏ được. 


Sau thảm họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản, cuốn album của tôi 
đã bị sóng cuốn trôi. Những món quà kỉ niệm cũng đã trôi theo dòng nước. 
Và bài học tôi rút ra được đó là phải tận dụng tất cả các phương tiện mình 
có. Cách làm này tôi không khuyên cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn 
chuyền hết những món đồ kỷ niệm thành dữ liệu, lưu trên máy tính, tải lên 
mạng, lưu trữ trên Dropbox hay Google... thì khi có thiên tai xảy ra chúng 
cũng không bị mất đi. 


Dora, tôi không cần đến 40 giây đâu 


Chỉ cần có cơ thể khỏe mạnh là tôi còn có thê chuyên đến bất cứ đâu, bởi 
việc chuyển nhà với tôi chỉ chưa đến 30 phút. Trong nhà tôi chăng có thứ gì 
quý giá. Tất cả đồ đạc đều có thê mua ở bất cứ đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, 
tôi cũng chăng phải bận tâm về thứ gì cả. 


Trong bộ phim hoạt hình Laputa: Thành phố trên không nhân vật cướp biến 
Dora luôn ra lệnh cho Pazu: Chuẩn bị ngay trong 40 giây! Hay như trong 
phim Đại chiến thế giới, trong cuộc chạy trốn khỏi đợt tắn công của người 
ngoài hảnh tinh, Tom Cruise đã phải hét lên với các con của mình là: Chuẩn 
bị trong 60 giây! Với tôi, tôi chắng cần đến ngần đấy thời gian. Thậm chí với 
cả những món đồ chuẩn bị mang lên máy bay, tôi cũng chỉ cân chuẩn bị vài 
bộ quần áo để thay. Sau khi ngủ dậy, xách chiếc va li, chưa đến 20 giây là tôi 
có thê ra khỏi nhà. 


Giảm bớt đô đạc đồng nghĩa với việc giảm bớt nguy hiểm trong động đất, 
thiên tai. Dù có điều gì xảy ra thì bạn cũng giảm bớt được nguy hiểm của 
mình. Và bạn có thê di chuyên bất cứ lúc nào. Đó chính là điều tôi thích ở lối 
sống này. 





Thay đối mối quan hệ với mọi người 


“Giá trị của một người không phải là những gì người ấy đạt được mà là 
những ảnh hưởng người đó mang lại. ” 


— Alibert Einstein 





Đừng nhìn người khác như đồ vật 


Có một bộ sách mà tôi rât thích tên là Làm thê nào đê thoát khỏi chiệc hộp 
nhỏ của bản thân. Nói một cách đơn giản thì cuôn sách này nói vê cách thay 
đôi môi quan hệ giữa người với người và làm thê nào đê đưa nó vê chô cũ. 


Có một ví dụ thê này. Có đôi vợ chồng đều đi làm nên cả hai đều rất bận rộn. 
Người chồng nhìn thây quân áo được giặt và nghĩ: việc này cũng chăng cần 
để vợ phải làm nữa. Gập quân áo thôi. Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng anh 
ta lại không gấp quân áo. (Việc hành động ngược lại với những cảm nhận 
của bản thân gọi là “sự tự phản bội”). Trong trường hợp này, người chồng đã 
tự phản bội lại những suy nghĩ tích cực của mình. 


Khi đó, người chồng sẽ bắt đầu nghĩ: “Mình cũng bận, cũng mệt bỏ xừ. Đây 


chăng phải là việc của mình. Mình làm đây lần rồi.” Sau đó, anh ta sẽ suy 
nghĩ về vợ mình: “Thật lôi thôi. Minh đã làm cho bao nhiêu lần mà chăng 
cảm ơn một câu. Không thể chấp nhận được.” Bắt đầu từ việc tự phản bội lại 
những suy nghĩ của bản thân, người chồng bắt đâu nghĩ ra những lý do chính 
đáng cho việc không gập quần áo của mình và đồ lỗi cho người vợ. 


Còn người vợ thì sao? Người vợ khi nhìn thấy đống quân áo mình giặt, ngay 
lập tức đã nghĩ: Gập quân áo thôi. Nhưng khi nhìn thây anh chồng không 
làm gì cả, người vợ lại bắt đầu lầm bằm. Và thế là bắt đầu một vòng tuần 
hoàn tiêu cực như sau: cả hai vợ chồng đều nghĩ lý do để hợp lý hóa cho 
hành động của mình, nghĩ xấu về đối phương và quan hệ trở nên bê tắc. 


Bộ sách này thực sự là bộ sách rất hay. Một trong những điều mà bộ sách 
này chỉ ra đó là: Đừng nhìn người khác như đô vật. 


Con người đang dân coi những thành viên trong gia đình, đồng nghiệp trong 
công ty hay những người hàng xóm mà mình gặp hàng ngày như những món 
đồ có định. Mỗi khi nói chuyện với mọi người, ta đều nhận được những biểu 
cảm nhàm chán như nhau, nên sẽ có lúc, ta thấy họ như những con robot cao 
cấp vậy. Và khi coi mọi người như những “món đồ”, đương nhiên bạn cũng 
sẽ đối xử với họ cầu thả hơn. 


Suy rộng ra một chút, nếu cả hai bên đều coi nhau là đồ vật thì mỗi quan hệ 
giữa người với người sẽ mãi như vậy và chăng bao giờ được cải thiện. Thế 
nên, đừng nhìn người khác như đồ vật, hãy coi trọng họ như chính bản thân 
mình, hãy nhìn nhận họ là những con người có ước muốn, có buôn vui, có lo 
lắng và sợ hãi. Nếu bạn không phản bội chính những suy nghĩ của bản thân 
và có thể làm những việc vì người khác, mối quan hệ giữa người với người 
sẽ được thay đổi. Tôi không còn nhìn người khác như món đồ nữa mà nhìn 
họ là một con người thực sự. 


Ít đồ hơn, ít cãi nhau hơn 


Giống như ví dụ tôi đã nói ở trên, việc giặt quần áo cũng có thể trở thành 
nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Giờ hãy cùng tưởng tượng 
nếu quân áo của hai vợ chồng này ít đi, việc giặt quần áo không còn tốn công 
sức như vậy nữa thì mọi chuyện sẽ thế nào? 


Từ sau khi vứt bớt đô đạc, tôi lại thấy thích dọn nhà, thích giặt giũ và rửa bát 
chén. Một kẻ lười biếng như tôi lại có ngày thích công việc nhà. Bởi sau khi 
bỏ bớt đồ đạc, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiêu. 


Tôi hiện 35 tuổi và vẫn đang độc thân. Nếu sống trong căn nhà nhỏ hơn nữa, 
ít đồ hơn nữa thì chắc tôi lại càng thích việc nhà hơn cũng nên. Giả sử có 
một ngày tôi thấy vợ cầm cây lau nhà, chắc tôi sẽ nói: Ơ, em lại lau nhà một 
mình à, phải gọi anh làm cùng nữa chứ. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của 
tôi mà thôi. 


Có nhiều người sông tối giản đã chỉ cho tôi rằng ít đỗ hơn cũng có nghĩa là ít 
cãi nhau hơn. Nghe nói gia đình anh chị Ofumi mà tôi có giới thiệu ở trên, 
sau khi giảm bớt các thứ trong nhà, hai anh chị đã ít cãi nhau hơn. Rồi cả nhà 
anh Yamada cũng vậy. Nhà anh có hai đứa con, mỗi đứa ở một phòng riêng. 
Khi nào có việc gì cần dùng đến một phòng là y như rằng hai đứa sẽ cãi nhau 
xem dùng phòng của ai. Vì hai đứa cứ cãi nhau mãi nên cuối cùng anh cho 
hai đứa con ở chung một phòng. Thế là chúng hết cãi nhau. Thậm chí hai 
đứa còn bảo: Thế này tốt hơn trước đây ạ. 


Nhiều đỗ đạc sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều công sức khi làm việc nhà. 
Chúng khiến ta dễ cảm thấy khó chịu và bực bội khi mà vợ, chồng, con cái 
không giúp đỡ mình. Bởi vậy, nếu bỏ bớt đồ đạc đi, bạn có thê cải thiện 
được mối quan hệ với mọi người rất nhiều. Mà khi đó, dù có cãi nhau thì bạn 
cũng chăng có đồ gì để đập, hay dù có lật tung cái bàn lên cũng không sợ vỡ 
đèn. Bởi căn bản trong nhà bạn đã không có đèn rồi. 


Nhà nhỏ chống trộm 


Tôi nghe nói nhà nhỏ hơn có thê chỗng trộm tốt hơn. Nếu bạn biết đến vụ án 
giam giữ một bé gái tại nhà trong chín năm ở tỉnh Nigata thì chắc bạn sẽ hiểu 
một không gian rộng đến nỗi mình có thể sinh hoạt ngay trong phòng mà 
không gặp ai khác trong nhà, hay nhà rộng đến độ bạn không thể biết hàng 
xóm của mình thế nào cũng là một nơi khá nguy hiểm. Ở Nhật, mọi nĐười 
thường cho rằng thật âu trĩ khi làm phòng cho trẻ con, tuy nhiên cũng có 
nhiều người lại cảm thấy phiền phức khi để con học ở phòng khách. 


Anh Numahata, người cùng điều hành trang web với tôi nói rằng anh rất hay 
cãi nhau với vợ. Tuy nhiên, cả hai người đều thông nhất một điểm là khi cãi 
nhau không bỏ về phòng mình. Nhà nhỏ nên hai người cũng chăng thê trốn 
mãi trong phòng môi khi cãi nhau được, mà ngược lại đó còn là động lực để 
hai người cùng đối mặt với các vấn đề trong cuộc sông. Sống cùng nhau 
trong một ngôi nhà nhỏ, nên ai cũng muôn được trải qua những ngày thoải 
mái nhất. Vì thể cả hai anh chị phải cùng nhau tìm ra tiếng nói chung giữa 
hai người. 


Một ngôi nhả nhỏ nhìn qua có vẻ bất tiện nhưng lại rất có ích trong việc gắn 
kết các thành viên trong nhà. Nếu bạn vứt bớt đồ đạc đi, bạn có thể sống 
thoải mái trong ngôi nhà tiện ích đó. Và một điều cũng khá tuyệt đó là nhà 
nhỏ hơn, giá cũng rẻ hơn. Với người độc thân như tôi thì đó là điều tuyệt vời 
nhât rôi. 


Tivi — người thân 


Nếu không gặp bà con họ hàng nào đó của mình trong thời gian dài, bạn và 
họ sẽ không có đề tải chung để nói chuyện. Vì thế mọi người hay nhờ đến 
các chương trình tivi. Bật chương trình được yêu thích nhất và nội dung 
chương trình sẽ là chủ đề của câu chuyện. Tôi gọi đây là tivi — người thân 


Trong nhà tôi không có chỗ cho lý thuyết này. Nếu nói về chức năng của nó 
thì chỉ là phòng ngủ và phòng trà mà thôi. Trong căn nhà này mọi thứ đều rất 
bình thường, thậm chí còn không có đồ dùng, nên mỗi khi khách đến chơi 
đều rất ngạc nhiên. Bởi họ không thê bắt đầu câu chuyện theo những cách 
thông thường như: Ôi, căn phòng đẹp thể. Anh mua chiếc sô pha này ở đâu 
thế? Hay tôi cũng không thể bật tivi lên vả tìm chủ đề nói chuyện, hoặc cùng 
chơi trò chơi với khách được. Điều duy nhất tôi có thể làm là mời trà và chỉ 
nói chuyện thôi. 


Lúc uống trà, suy nghĩ chung của cả người uống và người pha có lẽ là “phẩm 
trà”. Phòng ở của tôi cũng chính là một phòng trà, không trang trí, không bày 
biện. Thế nên khi vào đây, mọi người chỉ đơn giản là đối diện với nhau. 
Chắc cũng không có ai bực mình khi trong phòng trà không có tivi hay đài 
đâu nhỉ. Và cũng chính nhờ vậy, chúng ta có thê tập trung hoàn toàn vào câu 
chuyện của nhau. 


Bí quyết cho cuộc sống hôn nhân ngọt ngào 


Mỗi khi đến thăm nhà của một người sống tối giản, nói chuyện với họ trong 
căn phòng trồng là tôi có thể nói chuyện quên cả thời gian. Đó là vì chúng 
tôi đều tập trung nói chuyện. Trong cuộc sông hiện đại ngày nay, ta thường 
bắt gặp cảnh hai người ngôi hai bên bàn, mỗi người đều dùng điện thoại của 
mình, có thể là chơi trò chơi hay xem mạng xã hội của bạn bè.. . Nhưng cuộc 
nói chuyện của người sông tôi giản lại hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn hoàn 
toản tập trung vào đối phương trong lúc nói chuyện thì mỗi quan hệ của hai 
người sẽ thay đôi rất nhiều. 


Bí quyêt cho cuộc sông hôn nhân chính là “hai vợ chông chia sẻ với nhau 


thật nhiều”. Theo một điều tra cho thây, so với các cặp vợ chồng không hay 
nói chuyện với nhau, các cặp đôi hay nói chuyện với nhau sẽ nói nhiều hơn 
năm tiếng một tuần. Nếu hai vợ chồng quá bận rộn với công việc, hay cãi 
nhau về tài sản, tự giam mình trong phòng thì thời gian nói chuyện sẽ rút 
ngăn đi rất nhiêu. 


Bắt cứ ai cũng chỉ đơn thuần là “con người” thôi 


Có lẽ sau khi bắt đầu cuộc sống với ít đồ đạc, tôi đã thay đổi nhận thức về 
con người. Tôi chỉ đơn thuần là một “con người”, không mang theo đỗ đạc 
øì cả, mặc quân áo bình thường và đi loanh quanh đây đó. Hình ảnh “con 
người” này cũng không khác gì với con vịt, con rùa bơi trong ao, trong hồ 
kia vậy. 


Từ việc coi bản thân chỉ đơn thuân là con người, cách nhìn nhận về người 
khác trong tôi cũng thay đôi. Tôi không còn thây ghen tỊ với tiền bạc, vật 
chất, tải năng của người khác vả cũng không còn coi thường những người 
không có những thứ đấy. 


Bây giờ, dù có gặp một người giàu có, tài năng sáng chói đi nữa thì tôi cũng 
không còn thấy tự ti về bản thân mình. Hoặc khi gặp, một người không có gì 
cả, tôi cũng sẽ không chỉ trích họ không biết cố gắng như trước kia nữa. 
Người có nhiều thứ không có nghĩa là người vĩ đại, người không có gì cả 
không có nghĩa là kẻ tầm thường. Tôi chỉ thấy đơn giản họ là con người mà 
thôi. Chính vì nghĩ như vậy nên quan hệ của tôi với mọi người dường như 
cũng có sự thay đối. 


Tôi đã xóa bỏ suy nghĩ về việc phân biệt người giàu hay người nghèo, tôi coi 
mọi người như nhau. Và tôi cũng chắng có gì phải xấu hỗ về bản thân mình 
cả. 


Nếu có 100 người bạn, bạn sẽ thế nào? 


Tôi đã nghe câu chuyện này từ một đồng nghiệp trong công ty. Có một anh 
chàng rất thân thiện, nhiệt tình, vui tính, hấp dẫn với chị em. Khi anh ta tổ 
chức tiệc sinh nhật thì có 100 người đến chúc mừng. Vì anh này thích rượu 
vang nên nghe nói mỗi người đều mang theo một chai rượu vang đến chúc 
mừng. 


Lúc mới nghe câu chuyện này, tôi — một kẻ chắng có mây bạn bè, đã rất 
chen tỊ với anh ta. Thường thì khi tô chức tiệc sinh nhật, những ai quý mên 


mình sẽ đên chúc mừng mình. Nêu có ngân đây bạn như anh ta, có lẽ tôi sẽ 
không cảm thây cô đơn, những lúc khó khăn vât vả cũng sẽ có nhiêu người 
giúp đỡ. 


Tuy nhiên, có lẽ anh chàng đó cứ ba ngày sẽ phải đi dự tiệc sinh nhật một 
lần. Nếu bạn có 100 người bạn, mỗi người đều tổ chức sinh nhật, và bạn lại 
yêu quý tất cả mọi người, vậy thì trung bình cứ ba ngày bạn sẽ phải đi một 
bữa tiệc sinh nhật. 


Quan hệ bạn bè tối giản cũng thật tuyệt 


Có một câu nói như sau vê bạn bè: Con sô kỳ diệu cho bạn bè hay đông 
nghiệp là ba người. Nêu bạn có ba người bạn thân thiệt, hiêu rõ vê nhau thì 
dù môi cuôi tuân bạn chỉ gặp một người, bạn cũng có một tháng vul vẻ rôi. 


Giữ các mỗi quan hệ bạn bè thân thiết ở mức tối giản như vậy cũng là một 
điều thật tuyệt. Ngược lại, nếu bạn có nhiều bạn bè cũng có nghĩa là bạn có 
nhiều mối quan hệ, nhưng bạn sẽ chăng thê hết mình với tất cả những người 
đó được. Và cái cuối cùng bạn nhận được cũng chỉ hời hợt như cái bạn cho 
đi mà thôi. Mỗi người sống tối giản đều có ít đồ đạc, nhưng họ luôn trân 
trọng từng thứ một. Chính vì vậy, họ luôn cảm thây hạnh phúc, mỹ mãn với 
những øì mình đang có. Ít đỗ không có nghĩa là ít mãn nguyện. 


Như tôi đã nói ở trên, có nhiều bạn sẽ làm bạn thấy hãnh diện, nhưng bạn sẽ 
không thê hết lòng với tất cả mọi người. Nếu bạn có những người bạn mà 
không thể chia sẻ những suy nghĩ của mình, hãy dừng mối quan hệ đó lại. 
Cũng giống như việc vứt thử đô đạc đi vậy. Nếu món đồ đó thực sự quan 
trọng, bạn sẽ lại cần nó và lại có nó. Tương tự như vậy, nếu người đó thực sự 
quan trọng, bạn chắc chắn sẽ có cách nối lại quan hệ với họ. 


Những điều mà bộ phim Into the wild đã dạy tôi 


Có một bộ phim tên là Into the wild. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có 
thật về một chàng trai tên là Chris McCandless được sinh ra trong một gia 
đình giàu có, tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên anh đã từ 
bỏ mọi thứ, cắt đứt tất cả các mối quan hệ và một mình sống giữa thiên nhiên 
ở Alaska. Kết thúc phim chính là cái chết bi thảm của nhân vật chính, và 
thông điệp cuối cùng bộ phim để lại là: Hạnh phúc chỉ có thực khi được sẻ 
chia. Và điều mà Chris MeCandless đã dạy tôi đó là: dù bạn có thể bỏ lại 
đăng sau tiền bạc, vật chất thì bạn cũng không thê sống một mình được. 


Bí quyết của ngôi làng thọ nhất thế giới 


Chris McCandless đã từng chỉ ra răng điều quan trọng để cảm nhận hạnh 
phúc chính là có những mối quan hệ để bạn sẻ chia hạnh phúc. Và người 
càng hạnh phúc sẽ càng sống lâu. Nhà tâm lý học Ed Diener đã rút ra kết 
luận từ các nghiên cứu của mình: Những người cảm thấy thực sự hạnh phúc 
có thể sống lâu hơn 9,4 năm. 


Ở Italia có một hòn đảo xinh đẹp tên là Sardinia. Tại đây, cứ bốn nghìn 
người lại có một người trên trăm tuổi, tỉ lệ này gấp 2,5 lần tỉ lệ trung bình 
toàn thế giới. Tại hòn đảo này có một ngôi làng được kỉ lục Guinness xác 
nhận có chín người anh em thọ nhất thế giới đang sống cùng trong một làng. 


Tại ngôi làng này, mọi người hâu hết đêu là họ hàng với nhau, biết nhau và 
sống cuộc sống yên bình. Anh chị em, họ hàng thân thích sông gân nhau, hỗ 
trợ nhau và cho cả mọi TƯỜI trong làng. Cuộc sống trản ngập tình thương ây 
đã góp phần kéo dài tuổi thọ của con người nơi đây. 


Tại Okinawa, ngôi làng nỗi tiếng vì tuổi thọ cao của Nhật Bản cũng vậy. Tất 
cả những người bạn gặp có thể đều là anh em của nhau. Người lớn tuổi thì 
trông những đứa trẻ hàng xóm, con người sống trong những mối quan hệ 
phong phú và cuộc sông trản ngập yêu thương. 


Con người cảng hạnh phúc lại càng sông lâu. Khi điều tra về những người 
sống lâu, kết quả cho thây tất cả họ đều có những mối quan hệ rất tốt đẹp. 
Tất nhiên là không phải đến mức 100 người như tôi đã đề cập ở trên. Cũng 
có những người không lập gia đình. Nhưng họ rất thân thiết với hàng xóm, 
gần gũi với mọi người. Và đây là điều không thê thiêu trong hạnh phúc. 


Neuron phản chiêu (mirror neuron), tê bào đông cảm 


Mahatma Gandhi, người theo thuyêt vô sản đã nói: Thay vì săm thứ nọ đô 
kia đê bản thân vui vẻ một mình thì công hiên cho mọi người sẽ làm cuộc 
sông của bạn giàu có hơn. 


Dù tôi không thể dành cả đời để đấu tranh vì người khác như Mahatma 
Gandhi nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho mọi 
người. Khi làm một việc gì đó cho người khác, tôi được họ trao tặng một nụ 
cười. Và khi nhìn thây NỤ CƯỜI ây tÔ1 cảm thây thật hạnh phúc. Tại sao lại 
như vậy? 


Việc giúp đỡ người khác khiến mình thấy hạnh phúc đã được giải thích một 
cách khoa học. Có một loại tế bào thần kinh tên là neuron phản chiếu. Dưới 
tác động của tế bào thần kinh này, chỉ cần bạn thấy ai đó bị thương hay bị 
ngã, bạn cũng sẽ có cảm giác đau. Hay nói cách khác, cơ chế hoạt động của 
tế bào này là cho bạn có cảm giác giống với với cảm giác của ai đó mà bạn 
thấy. 


Cảm giác bị cuốn hút khi đọc truyện, xem phim, xem hoạt hình... mà chúng 
ta hay gọi là nghiện phim, nghiện truyện... cũng do tác động của tế bào này 
gây ra. Nếu nhân vật chính đau khổ, bạn cũng cảm thấy đau khổ, hay câu 
chuyện có hậu, bạn cũng sẽ hạnh phúc theo. Tương tự như vậy, khi nhìn thây 
nụ cười trên gương mặt những người mà mình giúp đỡ, dưới tác động của tế 
bào neuron phản chiêu, bạn cũng sẽ thây thật hạnh phúc. 


Chế độ “thân thiện” mặc định 


Ngoài neuron phản chiêu, còn có những cơ chê khác khiên chúng ta thây 
đông cảm với mọi người. 


Ví dụ, khi nhìn thây cảnh mọi người giúp đỡ một đứa bé bị lũ cuốn trên 
sông, nhiều người cảm thấy nghẹn ngào.. . Những người rơi nước mặt đấy 
không có nghĩa là những người đa sầu đa cảm. Khi nhìn thây cảnh cứu hộ 
trên sông, trong não bạn sẽ sản sinh ra endorphin. Endorphin là một chất dẫn 
truyền thần kinh trong não có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm 
trạng. Chỉ cân nhìn thấy hành động giúp đỡ người khác, dưới tác dụng của 
chất này, bạn sẽ cảm thây hạnh phúc. Tất nhiên không chỉ có nhìn mà khi 
bạn trực tiếp giúp đỡ người khác cũng vậy. Nhường ghế trên xe buýt cho 
người già và phụ nữ có thai, trả lại đồ làm rơi cho người đi phía trước... chỉ 
với những hành động nhỏ đó, bạn cũng sẽ thấy thật vui vẻ. Chắc hăn ai cũng 
hiểu được cảm giác nảy. Nguyên nhân là khi đó, các chất endorphin tạo cảm 
giác hạnh phúc được sản sinh. 


Nói tóm lại, trong mỗi con người có cải đặt sẵn một chế độ tạo cảm giác 
hạnh phúc khi giúp đỡ hay đồng cảm với người khác. Con người là loài động 
vật biết tổ chức xã hội. Bởi vậy, con người được hình thành phản xạ cảm 
thây hạnh phúc khi làm gì đó cho mọi người. Nếu nói như vậy thì việc phân 
biệt giữa người tốt và kẻ đạo đức giả dường như không còn ý nghĩa gì nữa. 
Bởi khi bạn làm việc gì cho a1 đó, tựu chung lại cũng vì chính bạn. Mà cho 
dù bạn có vì chính bạn thì thực tế vẫn lả bạn làm gì đó cho mọi người. Bởi 
vậy, thật khó để có thể phân biệt được chúng. 


Nếu bạn có ít đồ đạc thì ngay cả mỗi quan hệ với mọi người cũng sẽ thay 
đôi. Nhưng dù bạn có ít đô hơn thì cơ chê hạnh phúc vân nguyên như vậy. 





Tận hưởng hiện tại 


“Dù có nói gì đi chăng nữa thì việc phán biệt quả khứ, hiện tại và tương lai 
cũng chỉ là do tưởng mà thôi. ” 


— Albert Einstein 





Tương lai là thứ không thể nghĩ đến 


Tôi đã vứt rất nhiều đồ đạc của mình. Kế cả những món đồ mà “một lúc nảo 
đó” tôi sẽ dùng đến. Và một điều kì lạ đã xảy ra, đó là tôi không nghĩ ngợi gì 
về những việc trong tương lai của mình nữa. Giống như cánh cửa mang tên 
tương lai đã hạ xuống vậy, dù tôi có muốn nghĩ đến nó thế nào đi nữa, tôi 
cũng không thể nào nghĩ được gì cả. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ vứt bớt đồ 
đi thôi mà. 


Tình trạng này trái ngược hoàn toàn với tôi trước đây. Lúc trước, tôi thường 
lo lăng cho tương lai của mình. Tôi chọn công việc trong nhà xuất bản, một 
ngành công nghiệp già cỗi. Dù là một biên tập viên, nhưng hầu như tôi cũng 
chắng làm được gì mấy. Phạm vi công việc của tôi rất bó hẹp. Và chỉ cần 
một chút biên động thôi là tôi có thê bị đuôi việc bất cứ lúc nào. Mà năm nay 
tôi cũng 35 tuổi rồi, chuyển việc lúc này thì cũng hơi khó. Không vợ con, 
không bạn bè thân thiết, có lẽ chờ đợi tôi chỉ có cái chết trong cô độc mà 
thôi... Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy về tương lai mờ mịt của 
minh. 


Đừng rửa những chiêc đĩa chưa bị bân 


Trong cuôn Quăng gánh lo đi và vui sông của Dale Carnegle, tôi tâm đặc 
nhât với câu nói: Đừng rửa những chiêc đĩa chưa bị bân. 


Số bát đĩa phải rửa trong hôm nay chỉ là số bát đĩa trong một ngày. Nhưng 
nếu nghĩ đến cả số bát đĩa của ngày mai, ngày kia hay trong một năm liền thì 
bất cứ ai cũng cảm thấy lo lắng khi phải làm công việc này, thậm chí đến 
phân bát đĩa trong ngày cũng không thê làm hết được. Tương tự như vậy, 
chuyện thất nghiệp trong tương lai, kết hôn, sinh con, bệnh tật, già yêu và cái 
chết, đó chính là những chiếc đĩa bần của tương lai. 


Sau khi bắt đầu cuộc sông tôi giản, tôi đã học được bài học lớn. Đó là với 
những món đô mà “một lúc nào đó” mới cân đên nó thì đên lúc đây chúng ta 
mới nên mua nó vê. Còn hiện tại, bạn cứ tạm vứt nó đi cũng được. 


Trong tương lai, có thê tôi sẽ thất nghiệp, cũng có thể tôi sẽ chết trong cô 
quạnh. Nhưng tôi đã nhận ra là đến khi nảo thất nghiệp, hoặc đến khi cuối 
đời, tôi mới nên lo lăng như vậy. Einstein đã nói: Tại sao bạn lại gánh hết 
trách nhiệm lên người mình? Đến lúc cần thiết, tự khắc sẽ có người đứng ra 
đảm nhận, như vậy chăng phải tốt hơn sao? 


Bạn chỉ nên lo lăng vào những lúc cần thiết thôi. 
Gợi ý chỉ dành cho ngay lúc này 


Mỗi lần vứt đồ, tôi lại tự hỏi đi hỏi lại bản thân là nó có cần thiết “ngay lúc 
này” không nhỉ? Cứ lặp lại như vậy, tôi cũng không còn để ý đến thời điểm 
“một lúc nào đó” nữa, và có thể nhận ra những gợi ý chỉ dành cho hiện tại. 
Khi cánh cửa mang tên “tương lai” được hạ xuống, dù bạn có nghĩ đến nó 
cũng chăng nghĩ được gì. Mỗi ngày, tôi chỉ rửa phân chén đĩa trong ngày mà 
thôi, cũng như tôi chỉ làm phần việc hiện tại của bản thân. Và khi không còn 
suy nghĩ đến những điều chưa xảy ra, tôi thấy cuộc sống vui vẻ hơn hẳn. 
Trên hết là tôi có thê tập trung cho chính hiện tại. 


Những món đồ đã từng là minh chứng cho bản thân 


Tương tự như vậy, tôi cũng không còn giữ những món đồ mà tôi “đã từng” 
cần đến. Chỉ cân nhắc đến thời điểm hiện tại nên những thứ quan trọng trong 
quá khứ, hay những món đồ mà trước đây tôi luôn muốn có được, tôi đêu 
không giữ một thứ nào cả. Thậm chí cả những món đô đã từng mang dấu ấn 
riêng của tôi cũng bị bỏ đi. Tôi đơn thuần chỉ là một “con người” không 
mang một thứ gì cả. Tôi cũng không mang món đồ gì gọi là chứng minh cho 
giá †rỊ con người của tôi cả. 

Tôi đã từng là một người sống khép kín và u tối. Vứt hết những món đồ 
trong quá khứ đi cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể tạm biệt được quá khứ 
ảm đạm đó của mình. Và như vậy, tôi có thê tập trung được cho tôi của hiện 
tạ1. 


Trải nghiệm chính là ở hiện tại 


Trong sô các loài động vật, chỉ có con người mới có thê dự đoán được phân 


nào tương lai. Và như chương hai tôi đã giải thích, khả năng này chỉ đúng 
với khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Ví dụ nó chỉ giúp ích cho bạn trong 
mây giây để chạy trốn khỏi kẻ thù hay cho bạn biết nên di chuyển theo 
hướng nào để bắt được con môi... Ngay từ thời nguyên thủy, khả năng dự 
đoán này chỉ có hiệu lực trong một thời gian rất ngắn. Giỗng như vậy, dù bạn 
có thê biết rõ cảm giác của mình ngay sau khi mua được một chiếc iPhone 
thì bạn cũng không thê tưởng tượng được viễn cảnh một năm sau khi bạn sử 
dụng nó. 


Người ta cho rằng có thể dự đoán được tương lai, và để làm được điều đó, 
người ta đã lên rất nhiều kế hoạch tỉ mi. Khi thực hiện những kế hoạch đó, 
họ thường có cảm giác như ở tương lai, nhưng hãy nhớ răng trên thế giới này 
không có aI có thể “trải nghiệm” được tương lai cả. Nếu bạn nói bạn có thê 
trải nghiệm được tương lai ngắn khoảng năm giây sau. Được rồi, vậy hãy 
nhắm mắt lại và đêm. 


Hết giờ! Và điều mà bạn cảm nhận được chính là “hiện tại”. Trải nghiệm 
tương lai là điều không thê. Thậm chí cũng chăng có ai có thê cảm nhận lại 
những trải nghiệm trong quá khứ y hệt như lúc nó xảy ra được. Những gì 
chúng ta nhớ lại chỉ là tập hợp những điểm sáng trong trí nhớ mà thôi. 


Thực tế không tồn tại tương lai hay quá khứ. Tất cả chỉ là các chuỗi thời 
điểm “hiện tại” kéo dài mãi mãi. Và những gì bạn trải nghiệm được cũng chỉ 
có thê ở hiện tại. Einstein đã từng nói rằng bạn không thể phân biệt được quá 
khứ, tương laI, và hiện tại. 


Người luôn thỡ dài 


Những người cho răng có thể trải nghiệm được tương lai sẽ coi như không 
có thời điểm hiện tại. Đề có một tương lai tươi sáng, họ sẽ luôn trăn trở xem 
bản thân có thê tự hảo vì điều gì. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, chúng ta 
chỉ có thể trải nghiệm trong hiện tại mà thôi, thế nên những người hiện tại 
luôn trăn trở suy nghĩ thì sau này họ cũng luôn phải trăn trở suy nghĩ như 
vậy. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó, chỉ có cách là thay đối ngay tại thời 
điểm hiện tại. Trên đời này không tôn tại thời điểm gọi là ngày mai hay tuân 
sau. Và cho dù bạn có chờ đến một năm sau thì thời điểm đó cũng chỉ là thời 
điểm “hiện tại”. Tất cả đều là thời điểm hiện tại. 


Sau khi vứt hết những món đô để dảnh cho tương lai vả những thứ đã từng 
dùng trong quá khứ, tôi hiện giờ có thê tập trung tuyệt đôi vào hiện tại của 


chính minh. 


Và có lẽ, tôi không còn điều gì đáng sợ trong tương lai phía trước nữa. 
Không còn đồ đạc làm vướng bận, cuộc "sông của tôi thật nhẹ nhàng. Sau 
này, dù có chuyện gì xảy ra, dù cuộc sống có thay đối thế nào, tôi cũng 
không còn so sánh bản thân với người khác. Có thể tôi sẽ sống cuộc sống 
nghèo khó, có thê tôi sẽ chìm trong đau khổ, nhưng tôi sẽ tận hưởng nó. Và 
dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng chỉ tận hưởng quãng thời gian 
“hiện tại” của mình mà thôi. 





Biết trân trọng 


“Đời người chỉ có hai cách sông. Một là sông mà không đề lại dáu vết gì, 
hai là sông mà đề lại tắt cả cho đời sau. ” 


— Anbert Einstein 





Ít đồ đạc dạy tôi biết trân trọng 


Đây là một câu chuyện cũ của tôi. Khi tôi loại bỏ đồ, căn phòng của tôi trở 
nên trông trải. Và lúc năm ngủ trên giường như mọi khi, tôi cảm thây thật kỳ 
lạ. Không hiểu tại sao tôi lại thây biết ơn và trân trọng đồ đạc trong nhà. Đó 
là cảm giác mà trước đấy tôi chưa bao giờ có được. Quãng thời gian mà tôi 
chỉ chăm chăm vào những thứ bản thân còn thiếu, tôi chưa bao giờ biết đến 
hai từ cảm ơn với những đồ đạc mình có. Thay vào đó, tôi chỉ mải miết theo 
những thứ không thuộc về mình. Tôi luôn cảm thấy mình chưa có cái này, 
chưa đủ cái kia... nhưng lúc đó, trong phòng tôi lại có giường, có bàn ghế, 
có cả điều hòa nữa. Giờ ngẫm nghĩ lại mới thây lúc đó, tôi có đủ mọi tiện 
nghi để ngủ nghỉ thoải mái, tắm rửa nấu nướng, vui chơi thỏa thích trong 
nhà. Cuối cùng thì tôi đã bắt đầu biết cảm ơn vì mình đã có mái nhà để che 
mưa chắn gió. 


Có lẽ nếu cứ tiếp tục ôm theo những món đồ ấy thì chắng bao giờ tôi biết 
trần trọng đồ vật là gì. Trân trọng chiếc tivi, bộ trò chơi điện tử, băng đài, 
thiết bị chiếu phim, các loại điều khiến... Ít đồ vật hơn, tôi có thể trân trọng 
tất cả những món đồ mình có. 


Biết trân trọng, giải pháp khắc phục sự nhàm chán 


Như ở chương hai tôi có giải thích với bạn, con người luôn lặp lại một quy 


s22 


trình từ “quen thuộc” đến “nhàm chán”. Giải pháp duy nhất cho vẫn đề này 
chính là biệt cảm ơn và trân trọng đô vật. Biệt cảm ơn, biệt trân trọng, bạn sẽ 
không còn thây nhàm chán vì luôn thây, luôn dùng một món đô trong thời 
gian đài. 


Thậm chí, bạn còn cảm thây thật may mắn khi có những món đồ mà vốn bạn 
đang cảm thây rất nhàm chán. Từ đó, bạn có thể tìm thấy sự tươi mới trong 
cuộc sống hảng ngảy của mình. Nhờ có sự trân trọng, bạn không còn coi 
những món đồ bạn đang có là những thứ hiển nhiên nữa. Đó là vì sự trân 
trọng đã tạo ra sự “kích thích” khác biệt với bạn. Kích thích này còn giúp 
bạn thây yên lòng hơn hăn kích thích khi bạn mua đồ mới hay săm thêm đồ 
đạc trong nhà. 


Dù bạn có nhiễu đồ đến đâu, nhưng nếu không biết trân trọng chúng, bạn sẽ 
nhanh chóng chán những món đô ây. Ngược lại, dù bạn có ít đô nhưng biêt 
trần trọng tât cả các món đô ây, bạn sẽ thây cuộc sông thật mỹ mãn. 


“Kệ ngũ quán” - thói quen biêt cảm ơn 


Trong thiên đạo, trước khi ăn người ta phải câu nguyện và niệm một bài “kệ 
ngũ quán”. Nói đơn giản theo ngôn ngữ hiện đại thì bài kệ này như sau: 


Suy ngâm vê nguôn gôc món ăn. (Món ăn này được làm ra như thê nào? 
Được ai mang đên và mang đên băng cách nào?) 


Tự vấn bản thân xem trong ngày hôm nay mình đã tích đủ đức độ xứng đáng 
với bữa ăn này hay chưa? 


Không ăn vội vàng, không nghĩ đên người khác, chỉ tập trung vào bữa ăn 
trước mắt mình. 


Không phải ăn theo kiêu của người sành sỏi xem món ăn ngon hay dở, mà ăn 
đê duy trì sinh mệnh bản thân. 


Ăn bữa ăn này đề hoàn thành mục tiêu mình theo đuổi. 


Bài kệ này có sức mạnh vô cùng to lớn. Thay vì đi tới cửa hàng một nghìn 
lân, bạn niệm bài kệ này một nghìn lân, bạn sẽ thây cuộc sông mãn nguyện 
hơn rât nhiêu. 


Tập trung vào bữa ăn giúp bạn trần trọng bữa ăn mình có. Vì biệt trân trọng 
bữa ăn, nên bạn càng tập trung vào bữa ăn. Cứ như vậy, qua môi bữa ăn là 


một lần bạn tự kiểm điểm lại bản thân mình. 


Mỗi sáng, Steve Jobs thường đứng trước gương và tự hỏi: Hôm nay là ngày 
cuối của cuộc đời mình. Liệu mình có thực sự muốn làm hết các kế hoạch 
trong ngày hôm nay không nhỉ? Và ông đã duy trì thói quen đó trong suốt 33 
năm, mỗi ngày đều tự nhìn nhận lại xem bản thân có mờ nhạt đi chút nảo 
hay không. Cũng tương tự như vậy, bài kệ ngũ quán không đơn thuần chỉ là 
những lời bạn nói bên môi, mà còn là lúc bạn nhìn nhận lại từng hành động 
của bản thân mình. 


Tôi đã từng là một người rất sảnh ăn. Tôi thích các món ăn ngon. Thế nhưng 
hiện tại, tôi lại không muốn tốn thời gian tìm các món ăn ngon nữa. Cho dù 
không còn được coi là người sành ăn thì tôi cũng không bận tâm. Chỉ cần 
không quên cảm giác biết ơn với các món ăn, thì dù có là bữa ăn đạm bạc thế 
nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thê tập trung vào món ăn vả cảm thấy thật may 
mắn khi được ăn. 


Cảm ơn không phải là phương tiện để đạt được hạnh phúc 


Đến giờ thì tôi đã hiểu việc biết cảm ơn có sức mạnh lớn đến dường nào. Hồi 
học tiểu học, chắc chắn tôi đã được học về sự quan trọng của cảm ơn trong 
giờ đạo đức, nhưng tôi đã quên hết rồi. Mấy lời “cảm ơn, trân trọng” sáo 
rỗng, nhàm chán ây có gì mà phải coi trọng cơ chứ. Và giờ đây, sau khi đi 
một vòng rất lớn, dường như tôi lại hiểu ra tầm quan trọng của sự biết ơn. 


Chính vì vậy, từ bây giờ tôi sẽ tập thói quen biết cảm ơn. Lần nảy, nhất định 
tôi sẽ không quên. 


Đến một ngày, khi tôi đọc được cuốn Cuộc nói chuyện với thần linh của 
Satoumi Tsurou, tôi cảm thây thật bât ngờ. Trong cuôn sách đó có việt: Thời 
điêm bạn biệt cảm ơn cũng chính là lúc bạn hạnh phúc. 


Bất chợt, tôi nghĩ đến viễn cảnh gọi là “hạnh phúc”. Ở trong một lữ quán 
sang trọng, tắm trong bổn tăm lộ thiên rộng rãi. Sau đó được thưởng thức 
bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ ai cũng mong muốn viễn cảnh đấy trở thành hiện 
thực, và chắc chăn ai cũng sẽ biết “cảm ơn” tại thời điểm đó. 


Lữ quán cao cấp, bổn tắm to đẹp, bữa ăn thịnh soạn... nếu bạn được cung 
cấp những điều kiện tuyệt vời, tự nhiên bạn sẽ cảm thây thật “biết ơn”. Và 
bạn sẽ tự lâm nhằm rằng: Thật hạnh phúc! Khi bạn cảm thây hạnh phúc, 
chắc chắn bạn cũng thây thật biết ơn. 


Chính vì vậy, biết ơn không phải là một phương tiện để bạn được hạnh phúc 
mà là một phần của hạnh phúc. Theo các kết quả nghiên cứu thực nghiệm 
tâm lý học cho thấy, những người hay cảm thấy biết ơn là những người hạnh 
phúc. Và đó cũng là một điều hiển nhiên, bởi bản thân biết ơn chính là hạnh 
phúc rồi. 


Biết ơn là nhìn nhận một cách tích cực 


Biết cảm ơn chính là cách nhìn nhận tích cực. Khi nhìn thây một nửa cốc 
nước, sẽ có người nghĩ: Ôi, còn những nửa cốc thế nảy. Nhưng cũng có 
người nghĩ: Còn có nửa cốc thôi à. Cách nghĩ tích cực như “còn những nửa 
cốc nước” chính là bản chất của biết ơn. Đó chính là cảm giác: Còn những 
nửa cốc nước sao, thật may quá. Biết ơn không phải là nhìn mọi thứ tiêu cực, 
thây mọi thứ đều thiếu thôn, mà là cách nhìn tích cực với tất cả mọi vật trước 
mắt mình. Đó là cảm giác chỉ cần thế này thôi là đủ. Biết ơn chính là “nhìn 
nhận” một cách tích cực. 


Kết hợp hiện tại và biết ơn 


Như ở trên tôi đã đề cập, con người chỉ có thể trải nghiệm “hiện tại”. Bạn 
không thể thông qua năm giác quan đề trải nghiệm lại quá khứ một cách 
chân thật như ở hiện tại. Và dù bạn có cảm giác như là trải nghiệm tương lai 
thì khi thời điểm đó đến, tất cả đều sẽ trở thành “hiện tại”. Chính vì vậy, bạn 
chỉ có thể trải nghiệm “hiện tại”. Còn “biết ơn” lại chính là “cách nhìn tích 
cực” với mọi thứ. Nếu kết hợp hai yêu tố này lại thì sẽ thế nào nhỉ? 


Bạn hãy cùng thử với tôi nhé. Chỉ tốn một phút của bạn thôi. Trong một phút 
này, bạn phải “biệt ơn” với “hiện tại”. Hay nói cách khác, bạn phải “nhìn 
hiện tại một cách tích cực” trong suôt một phút. 


Hiện tại tôi đang ở trong một nhà hàng gia đình lúc đêm muộn. Khách còn 
lại chỉ có mình tôi, nên tôi thấy hơi buôn chán. Tuy nhiên, cửa hảng nảy lại 
mở cửa đến nửa đêm chỉ để phục vụ một mình tôi. Nhân viên trong cửa hàng 
trông khá lạnh lùng, nhưng lúc đưa thức ăn lên, họ lại tặng cho tôi một lời 
chúc ấm áp: Chúc quý khách ngon miệng. Chiếc ghê tôi ngồi rất bình thường 
nhưng tôi cảm thây vô cùng thoải mái. Thật tuyệt vời làm sao. Thực đơn ở 
quây. bar chắng bao giờ thay đổi, nhưng cốc nước của bạn lúc nào cũng được 
rót đầy. Ly, cốc cũng được cọ rửa sạch sẽ. Lúc ra khỏi nhà hàng đó, tôi thây 
một đôi đang đi phía trước, tôi cũng thấy hơi ghen tị với họ. Nhưng ngẫm lại 
thì tôi cũng vừa có những điều rất tuyệt vời đấy thôi. 


Lại tiếp tục tưởng tượng nhé. Hiện tại tôi lên tàu đi làm, công đoạn nhàm 
chán mà ngày nào tôi cũng trải qua. VỊ khách phía trước tôi đang bị giữ lại 
cửa soát vé vì số dư trong thẻ Suical không đủ. Tuy nhiên, bạn phải công 
nhận với tôi là thẻ Suica là một phát minh tuyệt vời và thật tiện lợi. Thang 
cuốn được thiết kế để có thể cho hai người đứng cùng một hàng, nhưng bao 
giờ chúng ta cũng chỉ đứng hàng một người, đó chính là nét văn hóa của 
Nhật Bản. Bước lên tàu điện chật cứng người, thật may mắn làm sao khi có 
đông người như thế này và chúng ta không phải sống trong một thê giới diệt 
vong như trong phim. Hôm nay trời khá nóng, nhưng nếu bạn đến công ty thì 
sẽ có quạt máy, điều hóa mát mẻ ngay. Tiền lương tuy không nhiều nhưng 
hàng tháng tôi đều kiếm được khoản tiền đủ dùng. Ngày nào công việc cũng 
nhàm chán như nhau, nhưng nếu tập trung, tôi sẽ giải quyết được khối việc. 
Đối tác lúc nào cũng càu nhàu trong điện thoại, nhưng nếu coi đây là một 
phân công việc thì cũng không đến nỗi nào. Bản thân mình làm việc mệt mỏi 
và đối tác cũng như vậy. Mấy đàn em trong công ty chắng bao giờ làm việc 
tử tế cả, nhưng ngược lại, họ chăng bao giờ than phiền mà luôn giúp đỡ tôi 
trong công việc. Làm việc liên tục nhiều ngày khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, 
căng thắng, nhưng thật may là tôi không bị bệnh và vẫn còn đủ sức để làm 
VIỆC. 


Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá hạnh phúc. Còn bạn thì sao? Cứ tiếp 
tục suy nghĩ như vậy, bạn sẽ luôn thây “biết ơn” với “hiện tại”. Và một 
người luôn nhìn “hiện tại” một cách tích cực sẽ luôn là người lạc quan, bao 
dung và không bao giờ từ bỏ cuộc sông. Họ là những người thân thiện, hiền 
lành và luôn luôn hạnh phúc. Và có lẽ một lúc nào đó, họ có thể thay đôi 
“hiện thực” của bản thân. 


KHÔNG PHẢÁI TRỞ NÊN HẠNH 
PHÚC MÀ LÀ CẢM NHẬN 
HẠNH PHÚC 


Vứt bỏ “mô hình hạnh phúc kiểu mẫu” 


ÀM¿:. dù nói xã hội này chấp nhận nhiều cách sông khác nhau, nhưng trong 
đó vẫn tồn tại một cách sống được cho là mô hình hạnh phúc kiều mẫu. 
Công việc ôn định, kết hôn, lập gia đình, làm bố mẹ của hai, ba đứa con và 
sau nảy lả trông cháu. Đấy chính là hạnh phúc kiểu mẫu mà chúng ta “nên” 
làm theo. Nếu bạn làm được hết điều đó, có nghĩa là bạn có thể hạnh phúc 
rồi đây. 


Định nghĩa hạnh phúc của Tâm lý học tích Cực (nghe tên có vẻ kỳ, nhưng 
đây là ngảnh nghiên cứu nhằm tìm ra những niềm hạnh phúc mới), lại hoàn 
toàn khác với hạnh phúc mà bạn “nên” theo đuôi ở trên. Trong SỐ các nhà 
nghiên cứu theo trường phái này, Sonia Ryu Bomi ASCII đã nhận định rằng: 
Hạnh phúc của con người được quyết định 50% bởi di truyền, 10% bởi môi 
trường và 40% còn lại do “hành động hằng ngày. 10% môi trường này không 
chỉ là nơi ở mà còn bao gôm các yêu tô: giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau 
ốm, chưa kết hôn hay đã kết hôn... 


Và khi so sánh với quan niệm hạnh phúc thông thường mà mọi người vẫn 
nghĩ, dường như hạnh phúc được tạo thành từ 90% môi trường và 10% dì 
truyền mà thôi. Nếu nói như vậy thì bất cứ ai chỉ cần trúng số số, có nhiều 
tiền là đã hạnh phúc rồi. Hoặc cũng có thể kết câu đó là 90% di truyền và 
10% còn lại là môi trường. Nếu như vậy thì chỉ cần bạn được sinh ra trong 
một gia đình hạnh phúc, vẻ ngoài xinh đẹp là kiểu gì 10% còn lại cũng sẽ 
năm trong tay bạn thôi. 


Hạnh phúc được quyết định bởi 50% di truyền 


50% di truyền nảy không đơn thuân là vẻ bề ngoài, thần kinh vận động hay 
trí thông minh, mả theo một nghiên cứu về hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng 
được nuôi dạy ở hai môi trường khác nhau, người ta nhận ra rằng con người 
có “điểm chuẩn của hạnh phúc”. Điểm chuẩn này cũng giống như giới hạn 
chuẩn về cân nặng của mỗi người vậy, chúng ta ăn kiêng, giảm cân để cân 


nặng trở về mức chuẩn. Cũng tương tự như vậy, dù có trải qua việc vui đến 
đâu hay phải chịu những ngày tháng buôn khô đên mức nào, hạnh phúc của 
một người sẽ tự động quay lại điêm chuân hạnh phúc của người đó. 


Trong cấu tạo của hạnh phúc có 50% là do di truyền. Sự di truyền này khác 
với kiêu đi truyên giúp bạn từ khi sinh ra đã đẹp trai, xinh gái, hay gu thời 
trang tôt hay kém, thông minh hay không thông minh... 


Ngay từ bé đã có những đứa trẻ có cá tính riêng, có những bé luôn giữ nụ 
cười trên môi. Những đứa trẻ này có thể bắt chước điệu cười từ một ai đó 
hoặc có thể là chúng cho rằng cười là hạnh phúc nên lúc nào cũng cười. Có 
những người từ khi sinh ra đã luôn tươi cười. Cũng có những người luôn tích 
cực, lạc quan dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Điều này thường khi còn nhỏ 
như thê nảo thì lớn lên vẫn giữ nguyên như vậy. Quả thực trên thế giới này, 
có người được thừa hưởng hạnh phúc do di truyền. 


Môi trường chỉ ảnh hưởng 103% 


Tại sao môi trường chỉ ảnh hưởng 102 đến hạnh phúc của chúng ta? Người 
ta cho rằng trường hợp có thê đảm bảo sự an toàn, ăn uống, chỗ ngủ của bản 
thân ở mức tôi thiểu cũng đã may mắn hơn rất nhiều so với người không làm 
được điều đó. Đây đều là những hạnh phúc mua được bằng tiền. Và những 
yếu tô sau đây cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến hạnh phúc của chúng ta. Đó 
là: thu nhập, công việc, nhà ở, kết hôn hay không, có con hay không... Vậy 
tại sao “môi trường”, vôn được cho là ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc, lại chỉ 
chiếm có 10% mà thôi. Bạn có thây điều này vô lý? 


Dù bạn nhiều tiền đến đâu, hay bạn nghèo đến mức nào, dù bạn sống trong 
một lâu đài xa hoa ở phía nam, hay sống trong căn phòng có diện tích 4,5 
chiếu tatami ở những vùng lạnh giá thì tất cả điều đó chỉ chiếm 10% hạnh 
phúc của bạn. Bởi chúng ta có thể quen với tất cả những điều kiện đó. Trước 
khi sống trong dinh thự xa hoa, bạn chỉ có thể tưởng tượng ra được một ngày 
đâu tiên khi bắt đầu sống ở đây. Còn cảm giác sau một tuần, một năm sau 
khi đã quen với dinh thự nảy rồi thì bạn không thể nào tưởng tượng nỗi. Bởi 
vậy nên mới nói, môi trường chỉ chiếm 10% mà thôi. 


Sô đen, sô đỏ, đều chỉ là thói quen 


Con người chúng ta có thể làm quen và vượt qua mọi kích thích dù đó là 
thành công lớn trong cuộc đời hay là thât bại ê chê hủy hoại sự nghiệp. Điêu 
này đã được chứng minh qua kêt quả của các cuộc điêu tra liên quan đên 


hạnh phúc. 


Thời gian đâu, chúng ta sẽ cảm thấy “kích thích” do sự “khác biệt” từ những 
việc này mang lại. Khi trúng số xố, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Khi 
bạn mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắt đi người bạn yêu thương, bạn sẽ thấy 
đau khổ đến mức cuộc sống của bạn chỉ còn toàn bất hạnh mà thôi. Nhưng 
nếu nhìn từ vị trí của người khác, thì những niềm vui hay nỗi buôn này cũng 
chỉ là những kinh nghiệm tất yếu mà bất cứ ai cũng sẽ trải qua khi trưởng 
thành, và chúng ta sẽ quen với nó nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. 


Tốt nghiệp một trường học danh giá, làm việc trong một công ty tốt, kết hôn, 
có con, mua nhà, tiết kiệm tiền cho lúc tuổi già, chăm cháu... Đây chính là 
hạnh phúc kiểu mẫu của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta đạt được một 
mức độ nào đó, chúng ta sẽ dần quen với trạng thái nảy và nó không còn 
khiến ta cảm thấy hạnh phúc nữa. 


Thế nên, chúng ta có thể thay đối mọi thứ bằng 40% còn lại. 40% từ hành 
động của chính chúng ta. Đây là con số đáng tin cậy đúng không nào. Nếu 
nói tác động của hành động đến hạnh phúc chỉ là 10% thì chúng ta chăng có 
chút động lực làm việc nào cả, thay vào đó thà ở nhà ngủ còn hơn. Ngược 
lại, nếu nói con số này là 90% thì kết quả này thực chắng đáng tin chút nào. 
40% vừa đủ đề khơi dậy động lực cỗ gắng trong mỗi chúng ta. 


Bạn không thể “trở nên hạnh phúc” 


Trước đây, có người nói với tôi rằng: Sau này chỉ cần được như bọn trẻ là tôi 
đã hạnh phúc rồi. Có lẽ hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Hay nói cách 
khác, chỉ cần đạt được điều kiện øì đó là chúng ta “có thể trở nên hạnh 
phúc”. 


Ví dụ, chỉ cần bạn đặt chân lên đỉnh núi mang tên “hạnh phúc” thì hạnh phúc 
của quãng thời gian sau này của bạn sẽ được đảm bảo. Hoặc cũng giống như 
một cuộc đua marathon, khi bạn về đích, chạy qua sợi dây băng cán đích là 
bạn có thể nhận được tắm huy chương hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn nên biết 
răng hạnh phúc không phải là đỉnh núi hay đích đến của cuộc đua. 


Bởi vậy bạn không thể “trở nên hạnh phúc”. Dù là hạnh phúc đến trong tích 
tắc đi nữa rồi bạn cũng sẽ quen với nó và nó dần trở thành một phần hiển 
nhiên trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Nếu bạn trúng số xố toto Big 600 
triệu yên thì bạn quả là một người may mắn. Bạn có thể bỏ công việc nhàm 
chán hiện tại, xóa tan mọi lo lắng trong tương lai và sống thoải mái theo 


những gì bạn muôn. Lúc đó, có lẽ cuộc đời bạn sẽ thực sự “sang trang mới”. 


Tuy nhiên, một lần nữa tôi lại nói lại rằng, trước lúc trúng 600 triệu yên, 
chắng có ai tưởng tượng được. cảm giác của một năm sau khi trúng giải. Khi 
đó, anh ta đã quen với cuộc sông “được sang trang mới” rồi. Điều này cũng 
giống như một người muốn có con, luôn nghĩ thứ mình thiếu bây giờ chỉ là 
đứa con thôi, sẽ chăng tưởng tượng được ba năm sau anh ta có con sẽ như 
thê nào. 


Hạnh phúc không phải là trạng thái mà bạn có thể “trở nên” như vậy. Hạnh 
phúc cũng không phải là một phân thưởng khi bạn có thể bắt chước theo 
đúng những kiểu mẫu có sẵn. 


Không phải là trở nên hạnh phúc mà là cảm nhận hạnh phúc 


Bạn không thể trở nên hạnh phúc, theo tôi, hạnh phúc chỉ là cảm nhận của 
bạn tại thời điểm đó thôi. Chỉ có những cảm nhận tức thời đó mới là hạnh 
phúc. Và thời điểm mà chúng ta trải nghiệm hạnh phúc cũng chỉ là thời điểm 
“hiện tại” mà thôi. 


Nếu ngay cả hạnh phúc trong “hiện tại” cũng không cảm nhận được thì ngày 
mai, ngày kia hay một năm sau người đó cũng không cảm nhận được. Nêu 
có một ngày, thời điểm ngày mai, ngày kia hay một năm sau đến thì lúc đó 
nó cũng biến thành “hiện tại” rồi. Nói cách khác, chúng ta luôn có thể cảm 
nhận hạnh phúc “hiện tại” bất cứ lúc nào. 


Hạnh phúc là bản tự đánh giá bản thân 


Trong cuôn sách này, tôi đã giới thiệu rất nhiều kết quả nghiên cứu liên quan 
đến hạnh phúc. Vậy người ta đo hạnh phúc của con người bằng cách nào? 
Chuyện này rất đơn giản. Đó là hỏi trực tiếp người tham gia nghiên cứu. 
“Nếu nhìn rộng ra một chút, bạn có thấy thỏa mãn với cuộc sông của mình 
không?” Nếu người đó cảm thấy hạnh phúc, trong não họ sẽ xuất hiện các 
hạt vật chất. Chỉ cần đo lượng vật chất này là có thê biết người đó có hạnh 
phúc hay không. Tuy nhiên, dù thời điểm đo có thể kiểm tra lượng vật chất 
nảy, nhưng lại không thê biết về lâu dải họ có hạnh phúc hay không. Chúng 
ta cũng không thể đo mãi trong suốt một đời người được. Chính vì vậy, hạnh 
phúc là thứ mà chỉ có bạn mới tự đánh giá được. 


“Hạnh phúc là tùy thuộc vào suy nghĩ của chính bản thân mình. Hạnh phúc 
không phải là vật ngoài thân mà nó năm bên trong con người chúng ta. Hạnh 


phúc do trái tim ta quyết định...” Có rất nhiều danh ngôn nói về hạnh phúc 
và câu nào cũng là những triết lý đúng đăn. Bởi bản thân hạnh phúc vốn là 
thứ mà chỉ có bản thân mình mới đánh giá được. Dù người khác thấy họ vất 
vả, đau khổ thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu người đó nói rằng: Tôi thực sự 
rất hạnh phúc. Bản thân tôi thật may mắn. Tôi thật biết ơn hiện tại... thì có 
nghĩa họ đang cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là lý do vì sao “hành động” 
quyết định 40% hạnh phúc. 


Hạnh phúc không phải là thứ bạn có được sau khi đáp ứng một vài điều kiện. 


PA e>b¿ 


Hạnh phúc chỉ là “cảm nhận” trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. 


Hành động, yếu tố quyết định 40% hạnh phúc, đã thay đổi sau khi 
thành người sống tối giản 


Tôi biết được điều này là nhờ giảm tôi đa đồ đạc trong nhà. Có lẽ tôi đã biết 
cảm nhận hạnh phúc “hiện tại” rôi. Nếu môi trường chỉ chi phôi 10% hạnh 
phúc thì dù có là căn phòng chất đây đồ đạc hay một căn phòng trống rỗng 
của người sống tối giản cũng chỉ tác động được 10% mà thôi. Tôi có thể cảm 
nhận hạnh phúc “hiện tại” bởi tôi nhận ra sau khi cắt giảm đồ đạc, “hành 
động” chi phối 40% còn lại này cũng thay đối. 


Từ khi tiến hành giảm bớt đồ, hành động của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi 
trước đây, một người vốn rất thất vọng với bản thân vì không thể cô găng đạt 
được hạnh phúc kiểu mẫu, một người chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ 
mình chưa có, nay đã trở thành ngưới sống tối giản. Tôi cảm thây sự thay đối 
này cũng là một lẽ tất nhiên. 


Mỗi ngày tôi sống vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều so với trước kia. Tôi vốn là 
một người hướng nội, ít nói cười. Thậm chí đến giờ tôi vẫn hay bị nói là 
người trầm tính, chắng biết đang nghĩ gì hay giống như robot. Nhưng tôi 
biết, con người tôi đang bắt đầu thay đối từng chút một. 


Giờ đây, khi không có nhiều đô đạc nữa, tôi có nhiều thời gian nhàn hạ hơn. 
Mỗi ngày tôi đều có thể tận hưởng cuộc sống và chỉ cần như vậy thôi là tôi 
đã cảm thây thỏa mãn rồi. Không còn so sánh bản thân với người khác nên 
tôi cũng không có gì phải tự ti về bản thân mình nữa. Tôi cũng chăng còn 
chú ý đến ánh mắt hay cách nghĩ của người khác nên làm gì cũng quyết đoán 
hơn. Khả năng tập trung của bản thân được tăng cao, tôi có thê hoàn thành 
tốt công việc vả làm những gì mình thích. Tôi cũng quen với việc không 
khoe khoang hay xấu hồ về bất cứ điều gì, nên giờ tôi có thể mạnh dạn làm 


những gì mình muôn, ví dụ như xuât bản cuôn sách của mình vậy. Giờ đây, 
tôi chỉ tập trung cho hiện tại của chính mình, không còn dăn vặt vì quá khứ 
hay bât an vì tương lai. 


Và quan trọng hơn cả là sau khi cắt giảm đô đạc, tôi đã biệt “cảm ơn”. Tôi 
muôn cảm ơn, trân trọng “hiện tại” của mình, và sau này, tôi vân muôn nhìn 
“hiện tại” một cách tích cực như thê. 


` &6 À 66 


Lôi sông tối giản không phải là “mục đích” mà là “phương tiện”. Nhờ có lỗi 
sống này mà tôi đã nhận ra rất nhiều thứ quan trọng với bản thân. Nhưng tôi 
cũng thấy mọi người không bắt buộc phải trở thành người sống tôi giản. Sau 
khi nhận ra những điều quan trọng đôi với bản thân, nêu bạn có thể trân 
trọng chúng cho đến mãi về sau thì dù bạn có sắm thêm bao nhiêu đồ cũng 
không thành vấn đề. Tôi và anh Numahata cùng lập một trang web tên là 
Minimal & 1sm. Minimal & 1sm có nghĩa là phát hiện ra những điều quan 
trọng (ism) sau khi giảm đồ đạc xuống mức tối thiêu (minimal). Người sông 
tối giản là người biết “cắt giảm” mọi thứ vì những điều quan trọng với mình. 
Tôi nghĩ là mình đã giảm đồ đạc xuống mức tôi thiểu và đã tìm thấy những 
thứ quan trọng cho mình. 


Và điều quan trọng mà tôi đã tìm ra đó chính là “con người”. “Con người” 
mà tôi muốn nói ở đây không chỉ là gia đình, bạn bè, người đẹp hay thiên tài. 
Mà đó là những người cùng ý kiến hay khác ý kiến với tôi. Những người mà 
tôi gặp trong ngày hôm nay chính là mục đích của tôi. 


Chính những người ở hiện tại, những người đang ở ngay trước mắt tôi mới là 
mục đích của tôi. 


LỜI KẾT — LỜI CẢM ƠN CHÂN 
THÁNH 


Nào có lối sống tôi giản, tôi đã trở thành người biết cảm ơn, trân trọng và 
đã trưởng thành hơn. 


Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh Numahata Naoki, người cùng làm 
trang web với tôi. Nhờ có những bài viết của anh mà lần đầu tiên tôi biết đến 
từ “người sống tối giản”. Sau đó tôi đã bị nó hấp dẫn. Trong những ngày bản 
luận nhiệt tình, sôi nôi với anh Numahata, tôi bỗng nảy ra Ý nghĩ muôn đạo 
nên một trang web cho những người sông tối giản. Tôi vân luôn cho răng 
bản thân mình không phải là người có thể gửi gắm thông điệp gì cho cả thê 
giới, nhưng trong lúc viết blog, tôi lại thấy say mê với niềm vui mà nó mang 
lại, và cuối cùng tôi đã quyết định viết cuỗn sách này. Một điều tuyệt vời là 
nhờ lối sống tối giản, tôi đã có những người bạn thân thiết nhất. 


Hiện tại tôi đang là biên tập viên ở công ty WanIbooks. Khi tôi nói muốn 
xuất bản cuốn sách của mình, thì chỉ có Wanibooks đồng ý xuất bản. Có lẽ 
mọi người sẽ nghĩ: Xuất bản cuốn sách của riêng mình? Cậu ta có điên 
không? Cậu ta sắp chết à? Đến bản thân tôi lúc đầu còn nghĩ như vậy nữa là. 
Nếu là một công ty lớn hơn, đông người hơn thì có lẽ tôi sẽ không thê nói 
lên nguyện vọng của mình. 


Tiệp đên tôi xin gửi lời cảm ơn tới Giám đốc Yokochi, người đã cho phép tôi 
xuất bản cuồỗn sách này, Tông biên tập Aoyagl, người đã giúp tôi trong việc 
biên tập cuốn sách ngoài kế hoạch này và cấp trên của tôi, Trưởng phòng 
Ippouji phòng biên tập ảnh. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp 
trong công ty đã giúp đỡ tôi trong suốt một năm qua, khi tôi hầu như chỉ 
dành thời gian cho cuốn sách nảy. 


Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Steve Jobs và Apple. Nhờ có iPhone và 
MacBook Air do Steve Jobs tạo ra, tôi đã vứt được rất nhiều đồ đạc trong 
nhà và có thể viết bản thảo ở bất cứ đâu. Tôi cũng cảm ơn Word của 
Microsoft đã giúp tôi viết nên cuốn sách này. Nhờ có ứng dụng Tree2, tôi có 
thể năm bắt ý tưởng của mình và Dropbox giúp tôi lưu trữ bản thảo. Tôi xin 
gửi lời cảm ơn đến các nhà phát minh kỹ thuật số, nhờ có sản phẩm của các 
bạn mà tôi có thể hoàn thành cuốn sách một cách thuận tiện nhất. 


Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Jonathan”s ở Meguro, đặc biệt là 
cửa hàng Jonathanˆs ở Fudomae, trong những lúc tôi không nghĩ ra ý tưởng, 
tôi đã ở lì trong quán của các bạn một thời gian dài. Lý do tôi chuyên đến 
Fudomae một nửa là vì có cửa hàng Jonathan's ở đó. Tôi cũng rất cảm ơn 
thư viện trung tâm Tokyo. Thư viện này có khu vườn rất đẹp và hầu như 
ngảy nào tôi cũng đến đây. Mỗi lần nhìn những chú vịt, chú rùa bơi trong ao 
của thư viện, tôi lại thấy mình bớt căng thắng và tìm được nhiều cảm hứng. 


Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi đã gặp được rất nhiều người sống tối 
giản khác. Trước đó, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần là có nên viết sự thay 
đối của riêng bản thân mình hay không. Nhưng lúc tôi gặp họ, mọi người 
đều rất thân thiện và sẵn sảng chia sẻ với tôi mọi thứ. Sau khi giảm bớt đồ 
đạc trong nhà, dường như ai cũng sống tích cực hơn và luôn hướng về phía 
trước. Tôi xin cảm ơn các bạn, những người đồng ý cho tôi lấy tư liệu đề viết 
nên cuốn sách này. Mặc dù nội dung cuốn sách chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, 
nhưng bạn đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Bản thân tôi đã tự coi mình là bạn 
bè với mọi người, hi vọng lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đặc biệt là 
anh Hi], tôi đã đên tham dự “buổi gặp gỡ của những người sông tôi giản. Ở 
Tokyo” do anh tô chức, và buổi gặp mặt này đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều 
điều. 


Sau nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà thiết kế Keito 
Kuwayama. Cuốn sách nảy có thê xuất bản kịp tiễn độ là nhờ có anh Keito 
Kuwayama đã hoàn thành sớm việc thiết kế cuốn sách, công việc cần có cảm 
hứng rất nhiều. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn khá ngạc nhiên khi anh ấy có 
thể hoàn thành công việc nhanh đến thể. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. 


Tiếp đến tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Murakami TakashiAkira, người đã 
giúp tôi biên tập cuốn sách này. Mặc dù bản thân tôi cũng là một biên tập 
nhưng ngay từ đầu tôi đã không định tự mình biên tập cuốn sách này. Và thật 
may là tôi đã quyết định như vậy. Nếu tôi làm một mình thì có lẽ đến giờ nó 
vẫn chỉ là một tập bản thảo dở dang mà thôi. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ: Nếu 
chỉ viết mỗi ý kiến của mình thì sẽ thế nào nhỉ? Một bản thảo như thế này thì 
liệu có truyền tải được hết nội dung cho tất cả mọi người không nhỉ? Và anh 
Murakami đã phải hai lần động viên tôi: Bản thảo này hay đây chứ. Và kế cả 
với vai trò là biên tập viên, anh ây cũng làm việc rất cần thận và chưa bao 
giờ để bản thảo của tôi bị chậm tiến độ cả. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn anh 
rất nhiều. 


Tôi cũng xin cảm ơn bạn bè, gia đình, những người đã giúp tôi quảng bá 


cuốn sách này. Và tôi cũng hi vọng bạn sẽ nghe một vài lời tâm sự thật lòng 
của tôi. Tôi rất xin lỗi mọi người, tôi đã vứt hết toàn bộ những món quà mọi 
người tặng tôi rồi. Trước lúc vứt chúng đi, tôi đã chụp ảnh toàn bộ. Mỗi lần 
vứt một món nào đi, tôi đều nhớ đến cảm giác hạnh phúc lúc tôi nhận nó và 
thực sự tôi đã cảm ơn những món quà đó rất nhiều. Lúc nhận những món quà 
đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, sau khi vứt chúng đi, tôi cảm thây hạnh phúc 
hơn rất nhiều. Thực sự, cảm ơn mọi nñĐười rất nhiều. 

Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các độc giả của tôi. Cảm ơn 
các bạn đã đọc cuốn sách này. Tôi sẽ rất vui nêu các bạn có thể rút ra được 
một điều gì đó trong cuốn sách này. Và tôi cũng nghĩ là trong cuỗn sách này 
còn khá nhiều điều chưa tốt. Nếu các bạn nhận ra bất cứ điều gì, hãy cho tôi 
biết nhé. Bất cứ lúc nảo tôi cũng sẵn sảng lắng nghe. “Và nếu các bạn thích, 


tôi luôn hoan nghênh bạn đến với “ngôi nhà kiêu mẫu cho người sống tối 
giản” của tôi. Mặc dù ngôi nhà của tôi chỉ là một “phòng trà” mà thôi. 


Cuỗi cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người cha đã khuất vả mẹ của tôi. 
Những øì tôi đã viết ra dù là điều nhỏ nhất thì đó cũng lả những suy nghĩ rất 
tự do của tôi. Đây cũng là điều mà bố mẹ đã luôn dạy cho tôi từ nhỏ: không 
áp đặt bất cứ điều øì, hoàn toàn đề chính mình tự thực hiện. Và thực sự, bố 
mẹ đã để cho tôi tự làm mọi điều. 


Con xin cảm ơn bô mẹ. 


Và thay cho lời kết của cuốn sách này, tôi xin trích một câu thơ của nhà thơ 
Rumi: 


“Nhưng tôi sẽ im lặng và tôi mong bạn sẽ lên tiếng.” 

Danh sách 55 quy tắc vứt bỏ 

Trước hết hãy “vứt bỏ” suy nghĩ: “Không bỏ được” 

Vút bỏ là một kỹ thuật 

Vứt đồ không phải là mình đang “mất đi”, mà là mình đang “được lợi” 
Xác định lý do không thể vứt bỏ 

Không có chuyện không vứt được, chỉ đơn giản là không thích mà thôi 


Bộ nhớ, năng lượng và thời gian của chúng ta đều là những thứ có giới hạn 


Hãy vứt bỏ ngay bây giờ. Vứt bỏ chính là khởi đầu cho mọi thứ 
Sau khi vứt, chắng có món đô gì khiến bạn hối tiếc cả đâu 

Đầu tiên hãy vứt từ những loại rác rõ ràng trước 

Vứt những thứ có nhiều 

Vứt những thứ đã không dùng trong một năm 

Vứt những món đồ vốn chỉ sắm theo cách nhìn của người khác 
Phân loại đồ dùng cần thiết và đồ dùng mong muốn 

Chụp ảnh những món đồ mả bạn khó có thê vứt đi được 
Chuyển những kỷ niệm thành dữ liệu sẽ giúp bạn dễ ôn lại kỷ niệm hơn 
Anh đồ đạc, người bạn ở chung phòng, đến cả tiền nhà cũng không trả 
Hãy bỏ ngay ý tưởng “dọn dẹp”, “sửa sang” đi 

Hãy vứt cái tổ mang tên “dọn dẹp” 

Giữ nguyên không gian chết trong nhà 

Hãy vứt ý tưởng “một lúc nào đó” mà chăng bao giờ đến 

Hãy vứt một thời lưu luyến 

Vứt những món đồ lãng quên 

Đừng trở thành nhà sáng tạo khi vứt đồ. 

Hãy bỏ ý tưởng “lây lại vốn” 

Vút “hàng dự trữ” 

Cảm nhận sự rung động của con tim 

Tận dụng các cuộc bán đấu giá để giảm bớt đồ 

Tận dụng các cuộc bản đấu giả đề nhìn lại các món đồ 


Dịch vụ bán đồ tại nhà 


Đừng nghĩ mãi về “giá lúc mua” 

Cửa hàng chính là “kho chứa đồ” trong nhà bạn 

Phô phường chính là phòng khách nhà bạn 

Hãy vứt những thứ mà bạn không hiểu rõ về nó 

Hãy vứt những món đồ mả bạn không nghĩ là sẽ mua một lần nữa 
Bạn có nhớ hết những món quả mà bạn đem tặng không? 

Hãy thử đặt mình vảo vị trí của người đã mắt và cảm nhận 

Vứt đồ đi, những thứ còn lại mới là quan trọng 

Cắt đứt gốc phát sinh trong chuỗi gia tăng dụng cụ 

Nếu bạn không định xây viện bảo tàng, hãy vứt những bộ sưu tập đi 
Mượn những món đồ mà bất cứ ai cũng có 

Cho thuê những thứ cho thuê được 

Đăng những món đồ bạn đã vứt vả ngôi nhà của bạn lên mạng xã hội 


Nếu bạn bắt đầu từ con số không? Nếu bạn bị mắt trộm? Nếu bạn chuyển 
nhà? 


“Giả vờ” vứt thử 

Vứt những món đồ có màu sắc kích thích mắt 

Mua một cái, giảm một cái 

“Hiệu quả Concorde”/ Biết thêm về chi phí chìm 

Nhìn nhận thất bại ngay lập tức. Hãy coI đó là tiền học của bạn 
Hãy coi những món đã mua là đồ đi thuê 

Đừng mua vì rẻ, đừng nhận vì miễn phí 


Thời điểm mà bạn đắn đo liệu có vứt đi được không chính là lúc bạn có thể 
vứt nó đi 


Những món đồ thực sự cần thiết rồi sẽ quay về với bạn 
Biết cảm ơn. Vứt đỗ nhưng không vứt tình cảm 

Lãng phí thực ra chỉ là cảm giác của chính bạn 

Vứt đi chính là nhớ mãi. 


Danh sách bồ sung 15 quy tắc dành cho người muốn giảm bớt nhiều đồ hơn 
nữa 


(Toa thuốc cho căn bệnh “muốn vứt đi”) 

Hài lòng không phải là “số lượng” của đồ đạc 

Đồng phục hóa quân áo hàng ngày 

Ít đồ đạc thể hiện cá tính 

Sau khi nghĩ năm lần, hãy vứt đi 

Vứt thử để kiểm tra xem có thực sự cần thiết hay không 
Một chút bất tiện cũng là thú vui 

Vứt cả những món khiến con tim bạn rộn ràng 

Dù bạn có đang khỏe mạnh, cũng hãy chuẩn bị trước mọi việc cho mình 
Giảm bớt đỗ đạc không có nghĩa là giảm bớt con người bạn 
Thay đổi suy nghĩ về cách sử dụng thông thường của đồ đạc 
Đừng nghĩ nữa, hãy vứt thôi 


Đừng quan trọng việc “nhất định phải có ít đồ”. Đừng chỉ trích người có 
nhiêu đô 


Muôn vứt đô, muôn giữ đô đêu là những bệnh giông nhau 
Lôi sông tôi giản là phương tiện, là lời mở đầu 


Tự mình suy nghĩ về lôi sông tôi giản. 


